Tham Weng Yew 


XÁ LỢI CỦA ĐỨC PHẬT 


(Sacred Relics oƒthe Buddha, Buddhist Research Society, The 
Buddhist Library, Singapore, 1999) 


Thích Nữ Giới Hương Chuyển Ngữ 


Tủ Sách Bởo Anh Lạc - 2005 


LỜI DỊCH GIÁ CHO LẦN TÁI BẢN THỨ HAI 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Kính thưa quý Phật tử, 
Cuốn sách “Xá Lợi của Đức Phật” được ¡n lần thứ nhất vào tháng 9 năm 2005 tại 
Ẩn-độ và đây là lần tái bàn thứ hai (tháng 6 năm 2006) 2000 cuốn với lời giới thiệu 
của Đại lão Hoà thượng thượng Mãn hạ G/ác, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt 
Nam tại Hoa kỳ. 
Hiện nay sức khoẻ của Hòa thượng rất yếu, tôi và quý Phật tử chùa Phước Hậu tại 
thành phố Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ phát tâm ấn tống cuốn sách này. Công 
đức được bao nhiêu xin nguyện cho Ôn sớm mau bình phục, pháp thê khinh an và 
tuổi thọ mãi miên trường. 

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma Ha Tát. 


Nắng phố Milwaukee, ngày 24 tháng 06 năm 2006 
Thích Nữ Giới Hương 


Trụ trì chùa Phước Hậu 


LỜI GIỚI THIÊU CỦA ÔN MÃN GIÁC 


Sau khi Đức Phật nhập niết-bàn, xá lợi của ngài được chia thành tám phần 
cho tám lãnh thổ như Vương Xá (Ñãjagaha), Vesäli, thành Ca-t-la-vệ 
(Kapilavaffhu), Allakappa, Ramagama, Vethadipa, Pavä và Câu-thi-na 
(Kusinära). ĐỂ có nơi tôn kính thờ xá lợi của các bậc thánh, kiến trúc của các 
ngôi tháp bắt đầu phát sanh và tiến hoá. Nhiều thế kỷ trôi qua, Phật giáo theo 


thời thế mà thăng trầm lên xuống và xá lợi hầu hết cũng bị thất lạc. 


Vào thế kỷ XX, các nhà khảo cổ trong khi khai quật vùng Taxila và ngọn 
đổi Long Thọ (Nãgãrjunakonđãä) đã tìm thấy các viên xá lợi thật của Đức Phật 
và hiện nay được thờ tại Sãrnãtha. Tác giả Tham Weng Yew đã viết về lịch sử 
và ý nghĩa của việc thờ xá lợi, tiến trình thăng hoá các đến tháp thờ cùng các 
hình ảnh minh họa. Tỳ-kheo-ni Giới Hương đã phát tâm dịch ra tiếng việt và đây 
là lần xuất bản thứ hai. 

Xin mời quý đọc giả tham khảo và tư duy sẽ thấy giá trị vô cùng to lớn của 
quyển sách như một món quà tinh thần, một phương pháp sống và một cách giúp 
chúng ta tăng trưởng phước-huệ. 

XIn trân trọng giới thiệu. 

Ngày 26, tháng 3, năm 2006 
Hoà Thượng Thích Mãn Giác 


Viện chủ chùa Việt-nam tại Los Angeles, Hoa Kỳ 


LỜI DỊCH GIÁ 


Nhận thấy có một số Phật tử hiện đại có khuynh hướng 
không thích những hình thức nghỉ lễ cúng bái bao gồm cả 
việc tôn thờ xá lợi và cho rằng “Đây là một sự tu tập chưa 
rốt ráo”, bởi lẽ họ chủ trương một lối sống thuần tuý 'tư 
tưởng) hay “duy lý” như chỉ thiền định hay nghiên cứu kinh 
sách... 

Thật ra, những nghỉ lễ bái sám cũng là một hình thức 
của tiến trình chuyển hoá tâm thức. Tôn thờ xá lợi hoặc các 
thánh tích là một biểu hiện của lòng biết ơn đối với Đức 
Thế tôn - người đã chỉ cho chúng ta một con đường giải 
thoát và an lạc. Và những viên xá lợi như vậy giúp chúng ta 
tăng trưởng lòng tin. Từ lòng tin kiên cố giúp chúng ta vượt 
qua các chướng ngại và loại trừ phiền não. Thiết tưởng, 
đây cũng là một cách tu tập tăng trưởng chánh tín, vun bồi 
phước huệ và là nhịp cầu nối giữa trạng thái tình cẩm và 
thực chứng. 

Nhận thấy giá trị và lợi ích của cuốn sách “The Sacred 
Relcs oƒ the Buddha` và được sự cho phép của tác giả 
Tham Weng Yew cũng như Viện Nghiên cứu Phật học, Thư 
viện Phật học Singapore, tôi phát tâm dịch cuốn sách này 
ra tiếng Việt ngỏ hầu lợi ích cho tất cả Phật tử Việt-nam 


chúng ta. Nhưng khả năng dịch thuật còn yếu kém, sẽ không 
tránh khỏi những sơ suất, kính mong được sự chỉ dẫn từ bạn 
đọc. 

Nguyện công đức này cho tất cả chúng ta mãi mãi là 
thiện hữu tri thức với nhau trên bước đường giác tỉnh và 
giải thoát. 


Mùa thu ngày 06-09-2005 
WUS DUniversity Hostel, 
Thích Nữ Giới Hương 
(thichnug1oihuong(@®vyahoo.com) 


LỜI TRIÂN 


Ủy ban Quản lý Thư viện Phật giáo, Singapore chân 
thành cảm ơn Chánh phủ Ấn Độ và Hội Đại-bồ-để ở Ấn 
Độ đã mang và triển lãm xá lợi Phật tại Singapore. Đặc 
biệt cảm niệm công đức: 

- Hòa Thượng Tiến sĩ D. Rewatha, Tổng Thư ký hội Đại- 
bồ-để tại Ấn Độ. 

- Thượng Tọa Kahavatte SirI Sumedha, Đương Km Trụ 
trì Tu viện Mũlagandhakuti ở Lộc Uyển, Sarnath. 

- Bộ Phát triển Con người của Chánh phủ Ấn Độ. 

- Tổng Giám đốc Khoa Khảo cổ Ấn Độ 

Chúng tôi cũng xin cám ơn Ủy ban Thông tin và Nghệ 
thuật Singapore đã ủng hộ và giúp đỡ truyền tin. Chúng tôi 
cũng xin chân thành cảm ơn Hòa thượng Dhammaratana, vị 
cố vấn nhiệt tình cho toàn bộ chương trình triển lãm xá lợi 
thiêng liêng này. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Lộc Uyển (Sarnath) là nơi Đức Phật Thích-ca-mâu-ni 
đã thuyết bài pháp đầu tiên. Vì vậy, đây là một trong 
những nơi thiêng liêng nhất ở Ấn Độ. Hoà thượng 
Anagarika Dharmapala, người đã thành lập Hội Đại-bồ-đề, 
làm sống lại Phật giáo ở Ấn Độ sau 800 năm bị hoàn toàn 
biến mất. Ngài đã xây dựng tu viện Mũlagandhakuti ở 
Sarnath để thờ xá lợi của Đức Phật. Xá lợi này đã được 
chánh quyển Anh cai trị Ấn Độ năm 1931 dâng cúng cho tu 
viện Mũlagandhakuti ở Sarnath. Xá lợi được đưa ra khói 
tráp mỗi năm một lần để quần chúng Phật tử đẳnh lễ. Hàng 
ngàn Phật tử, những người hảo tâm và ngay cả những chính 
khách lãnh đạo cũng đã thường đến để đảnh lễ xá lợi 
thiêng liêng này. Thư viện Phật giáo Singapore thuộc Hội 
Nghiên cứu Phật giáo đã yêu cầu Hội Đại-bồ-để cho triển 
lãm xá lợi Phật tại Singapore. Lời thỉnh cầu này đã được 
Hội đồng Quản trị Đại-bồ-đề, Ủy ban Phát triển Con người 
của chánh phủ Ấn Độ và Bộ khảo cổ học Ấn Độ đồng ý. 


Tôi xin thành thật cảm ơn rất nhiều. 


Kính bút, 
TT. Kahavatte Siri Sumedha Thero 


THƯ ĐẦU 


Xá lợi Phật được thờ ở tu viện Mũlagandhakuti, Sarnath 
là một trong những bảo vật thiêng liêng nhất của thế giới 
Phật giáo. Tôi rất vui khi biết Phật giáo ở Singapore sẽ có 
cơ hội để đảnh lễ xá lợi Phật trong suốt một tuần triển lãm 
ở Singapore. Tôi cũng cám ơn Ban quản trị Hội Đại-bồ-đề, 
Cơ quan chính phủ Ấn Độ đã đồng ý cho phép mang xá lợi 
từ tu viện Mũlagandhakuti đến Singapore triển lãm. 

Thành tâm cầu nguyện việc thăm viếng và đảnh lễ xá 
lợi Phật sẽ mang hạnh phúc và an lạc đến với tất cả 
những người đến để thấy, chiêm ngưỡng và lễ lạy bảo vật 
này và nhân cơ hội này cũng sẽ tạo nên mối hữu nghị tốt 
đẹp giữa Ấn Độ và Singapore. 


Kính bút, 
Hòa thượng Tiến sĩ D. Rewatha 


Bản đồ Tiểu lục địa Ấn Đo 





MỤC LỤC 


Lời Dịch giả 
Lời Dịch giả cho lâmtái bản thứ hai 
Lời Giới Thiệu của Hòa thượng Mãn Giác 
Lời Tri ân 
Lời nói đầu 
Thư đầu 
Mục lục 
Lời tựa 
1. Sự định hướng 
2. Bằng chứng kinh điển 
3. Những ngôi tháp 
4. Sống tín thành, sống hiện tại 
5. Câu chuyền về hai thành phố 
6. Hồi sinh 
Sách Tham khảo 
Sách đã xuất bản 


LỜI TỰA 


Phật tử luôn luôn thờ kính xá lợi vì đây là bảo vật 
liên quan tới bậc giác ngộ. Xá lợi là biểu tượng mạnh 
mẽ để tượng trưng và ghi nhớ những đức hạnh của bậc 
giải thoát. Xá lợi sẽ tạo nên lòng thành tâm và kính 
tin. Đây thật sự là xá lợi hữu hình của Đức Phật lịch sử 
Thích-ca-mâu-ni được hội khảo cổ và lịch sử xác minh 
là đúng và thực sự quý hiếm. Xá lợi đích thực và có thể 
có được đã được chư tăng ni, Phật tử trân trọng kính 
quý này là do các nhà khảo cổ tìm thấy được ở Taxila 
và Nãgãrjunarkonda (Ngọn đồi Long thọ) trong đầu thế 
kỷ XX. Với sự đồng ý của chính phủ Ấn Độ và Hội 
Đại-bồ-đề mang xá lợi Phật lần đầu tiên qua Singapore 
để triển lãm một tuần tại Thư viện Phật giáo, 
Singapore. Sự triển lãm này sẽ tạo cơ hội cho Phật tử 
Singapore và thành phố này có cơ hội thấy và đãnh lễ 
những viên ngọc xá lợi quý giá của Đức Phật. 

Cuốn sách này được ấn bản cùng chung với cuộc 
triển lãm nói trên để giúp cho Phật tử hiểu thêm về ý 
nghĩa thờ phượng xá lợi hữu hình, đặc biệt trong bối 
cảnh Phật-giáo ở phía Nam và Đông-nam‹á. Sách này 


cũng đánh dấu lịch sử hai tráp xá lợi từ Ẩn-độ được 
mang đến triển lãm ở đây. 

Hy vọng rằng với những thông tin căn bản này sẽ 
làm giàu kiến thức của Phật tử khi đến đẳnh lễ những 
viên xá lợi quý giá này. 


Thư viện Phật giáo, Singapore, 1999 


1 
SỰ ĐỊNH HƯỚNG 


Kính lễ Đức Thế tôn, 
bậc tối thượng và giác ngộ hoàn toàn. 
(Namo tassa bhagavanto arahato samma sambuddhassa) 


Thế giới này rất may mắn được ngài giáng sanh, được 
nghe pháp thoại của ngài, nhận những lời chỉ dạy của 
ngài để chuyển hoá và đánh tan những tà kiến sai lầm. 
Như một tấm gương sống động của sự giác ngộ và 
truyền đạo, sự hiện hữu của ngài là một chấn động hy 
hữu lớn. Từ những bài kinh mô tả vô số những ví dụ về 
con người được lợi ích khi diện kiến và nghe pháp Phật. 
Lầm sao để sự truyền cảm này vẫn còn sau khi Đức 
Phật nhập niết bàn? Lầm sao chúng ta được lợi ích từ sự 
hiện hữu sống động của ngài khi xác thân ngài đã tan 
rã? 

Đức Phật đã trả lời vấn đề này như sau: 

“Những øì Như lai đã dạy và giải thích là giới và 
luật. Sau khi Như lai nhập diệt hãy lấy đó làm bậc đạo 


sư hướng dẫn mình.” 


(maya dhamrmo ca vinaya ca đesifto paññaffo, so VO 
mamaccayena satthä).` 
Đây là nguyên lý tiếp xúc với Đức Phật qua chính 
những lời dạy của ngài. Tuy nhiên, biểu tượng xác thân 
vật chất của Đức Phật cũng xác thực hơn và giúp tạo 
niềm tin hơn. Có một câu chuyện được kể trong kinh 
Bổn sanh Thiên Nghiệp Thí Dụ (Kalingabodhi)” rằng: 
Phật tử thường đến tịnh xá Trúc lâm ở Savatthi để 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế-tôn đi vắng, họ 
thường để lại những món họ cúng dường như hoa, 
hương, đèn, nến... Lúc đó, trưởng giả Cấp-cô-độc để ý 
điều này mới thưa với ngài A Nan bạch Phật nên có một 
nơi thích hợp cho Phật tử bày tổ sự cúng dường khi Đức 
Phật đi vắng không có trong tỉnh xá. Đức Phật trả lời 
rằng có ba loại tháp (cefiya) có thể dùng để bày tỏ lòng 
cung kính đối với Đức Phật: 
1. Nơi thờ xá lợi Phật (sarrrika cefiya): có những ngôi 
tháp thờ xá lợi của Đức Phật như tro, xương, tóc, 
răng... 


2.Nơi thờ những đồ dùng của Phật (Paribhogika 





' Digh Nikãya (Trường-bộ kinh), tập II, trang 155. 
“ Jataka (Kinh Bổn sinh), tập IV, Truyện số 479: Kalingabodhi Jataka, trang 228. 


cefiya): có những ngôi tháp thờ những vật Đức 
Phật thường dùng như bình bát, y, cây bồ đề... 

3.Nơi để tưởng niệm (Uddesika cefiya): có nhiều 
hình thức tưởng nhớ đến Đức Phật như: bánh xe 
pháp (Dhamnacakka), Tam bảo (íris”la) và hình 
tượng của Phật (Buddharnipa)... 

Đức Phật cảm thấy rằng tốt hơn khi ngài còn sống 
nên xây một nơi để thờ cây bồ đề (buddhehi paribhutto 
mahäabodhi rukkho). Do đó, một nhánh cây bồ để được 
chiết ở cây bồ đề tại Bồ-đề-đạo-tràng nơi Đức Phật giác 
ngộ đem về trồng ở trước sân của tu viện Trúc lâm và 
những Phật tử đã tôn kính cây bô để này như Đức Phật 
khi ngài đi vắng khỏi tu viện. 

Việc chia ba loại tháp đã minh họa lý tưởng Phật 
giáo đối với vấn để biểu trưng và tưởng nhớ Đức Phật 
lịch sử. Tập sách này sẽ tập trung ở loại tháp thứ nhất: 
xá lợi của Phật. Khi Phật giáo lan truyền trong 500 năm 
đầu tiên, chủ yếu là đến các tiểu lục địa Ấn Độ và Tích 
lan, vì vậy thật hợp lý khi khẳng định rằng khu vực này 
sẽ thừa hưởng phần lớn nhất di sản xá lợi của Đức Phật. 
Những cổ vật do nghành khảo cổ phát hiện dường như 
đã ủng hộ cho ý tưởng này. Đặc biệt, Phật giáo Nguyên 
thủy (Theravada) đã có mối quan hệ gần gũi và lâu đài 
với xá lợi của Đức Như-laI. 


2 
BẰNG CHỨNG KINH ĐIỂN 


1) KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 
(Mahapari-nibbana suffa) 


Kinh Đại bát Niết bàn (Sự Nhập diệt Vĩ đại) để cập 
việc tu tập kính thờ xá lợi Phật có nói về giai đoạn vài 
tháng cuối cùng trước khi Đức Phật nhập diệt, rồi khi 
Đức Phật nhập diệt với lễ trà tỳ và phân chia xá lợi như 
thế nào. Đây là một bài kinh rất cổ. Hiện nay có sáu 
bản kinh vẫn còn hiện hữu: 
-_ Một trong Pali (Phái Nguyên thủy Phật giáo) 
- Một trong Sanskrit (Phái Căn-bản Hữu bộ/ 
Munlasarvastivada) 
- Bốn trong Hán tạng (Phái Đa-ma-cúc-đa/ 
DharmaguptaRa và ba trường phái vô danh khác) 


2) KINH DI GIÁO 


Bản Pali của kinh này thuật lại phương cách Đức 
Phật ân cần dạy bảo về việc trà tỳ (hỏa táng) nhục thân 
và tôn thờ xá lợi của ngài. Khi tôn giả A Nan hỏi Đức 
Phật về những gì nên làm đối với nhục thân của Đức 
Phật sau khi ngài nhập diệt, Đức Phật đã trả lời rằng xá 
lợi của ngài nên được tôn thờ giống như tôn thờ xá lợi 
của một bậc Chuyên luân vương (Cakkavarfin). Đức 
Phật đã chỉ dạy cách thức chuẩn bị lễ trà tỳ và xây dựng 
tháp tại giao lộ của bốn đại lộ chính để thờ xá lợi. 
Những ai với tâm hoan hỷ kính thờ, tôn kính đảnh lễ xá 
lợi Phật sẽ được hạnh phúc an lạc lâu đài: 

“Nhưng, bạch Thế Tôn, chúng con sẽ phải làm gì đối 
với xá lợi của Như Lai?ˆ “Này A Nan, xá lợi Như-lai nên 
được tôn thờ giống như tôn thờ xá lợi của bậc Chuyển- 
luân-vương'. “Bạch Thế Tôn, tôn thờ như thế nào?” 
“Này A Nan, xá lợi của bậc Chuyển-luân-vương được 
gói trong vải lanh mới.` Họ đã quấn thân vua với 500 
lần như vậy, rồi bỏ vào một cái hộp sắt. Sau khi đặt 
ngài lên giàn thiêu, họ tưới đủ loại dầu thơm lên vị vua 
và xây một ngôi tháp ở ngã tư đường để tưởng nhớ. Này 
Ananda, đó là những gì họ đã làm cho bậc Chuyển- 
luân-thánh-vương thì họ nên giải quyết thân Như lai 
cũng như vậy. Một ngôi tháp nên được xây ở ngã tư 
đường. Và bất cứ ai đặt vòng hoa hoặc dầu thơm hoặc 


màu sắc với lòng thành sẽ đạt được phước báu lớn và 
hạnh phúc lâu đài”. 

Vì vậy, khi thờ xá lợi Phật không phải là tô điểm cho 
chính bản thân Phật mà là lợi ích cho những ai cúng 
dường như vậy với lòng thành như đã nói trong kinh Di- 
giáo: 

“Lúc nhớ tưởng: “Đây là tháp của Như lai...`, tâm chúng 
sanh trở nên an lạc và sau khi chết, họ sẽ được sanh vào 
thiện giới, chư thiên. Đó là lý do tại sao... ˆ 


3) LỄ TRÀ TỲ VÀ PHÂN BỐ XÁ LỢI 


Nơi an nghỉ cuối cùng của Đức Phật là tại Câu-thi-na, 
một thị trấn của xứ Malla. Tại Câu-thi-na, sau khi nói 
lời giáo huấn cuối cùng cho các đệ tử, Đức Phật nằm 
giữa hai cây sala và nhập niết bàn. Xứ Malla đảm 
nhiệm chuẩn bị tang lễ. Lúc cử hành lễ trà tỳ, giàn hỏa 
không thể nào đốt cháy được mãi đến khi ngài Đại Ca- 
diếp (Mahakassapa), một trong các đại đệ tử của Đức 
Phật trở về để đảnh lễ Đức Phật lần cuối: 

“Tôn giả Đại Ca Diếp đi ngang đến thờ ở Malla, 
Makuta-Bandhana, rồi đến giàn hỏa thiêu Đức Phật với 
y phủ một bên vai, ngài chấp tay đảnh lễ, đi nhiễu ba 
vòng quanh giàn hỏa, đảnh lễ chân Phật và 500 tỳ kheo 


cũng làm như thế. Khi việc đảnh lễ đã xong, giàn hỏa tự 
bốc cháy. 

Và khi nhục thân của Đức Phật đã cháy, những øì là da, 
thịt, mỡ, gân tất cả đều tan biến và ngay cả tro cũng 
không còn, chỉ còn có xương mà thôi. Giống như khi dầu 
đã cháy, thì không còn tro hoặc bụi, cũng vậy với thân 
của Như lai... chỉ còn xương lưu lại mà thôi. Và tất cả 
500 lớp vải quấn, ngay cả lớp trong và ngoài đều bị 
cháy rụi. Và khi thân của đức Thế-tôn cháy rụi, mưa từ 
trời rưới xuống và cây sala cũng phun mưa để tắt giàn 
hổa và dân xứ Malla của Câu-thi-na cũng tưới thêm dầu 
thơm để dập tắt giàn hỏa. Rồi dân Malla đặt xá lợi Phật 
vào đền của họ một tuần, sau khi che thêm một cái rạp, 


“ À Z Z 3 
họ bắt đầu ca múa, nhảy múa”. 


Trong lễ trà tỳ các A-la-hán đã tìm thấy được xá lợi 
(một số người nói nó bằng tinh thể) mà người thường 
không tìm thấy được. Từ Szrïra được dùng để chỉ vật 
thể. Lòng tin này được phổ biến trong Phật giáo Trung 
quốc, tuy nhiên nguồn gốc của nó xuất phát theo truyền 
thống Phật giáo sau này. Lời tường thuật trong kinh Đại- 
bát Niết-bàn (Mfahaparinibbana) rõ ràng là sau cuộc 
hóa táng Đức Phật “không có tro tàn... chỉ có xương mà 
thôi”. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều mẫu xương 





Ÿ Như sách đã dẫn, tập II, trang 164-5. 


của Đức Phật. Trong kinh Đại-bát Niết-bàn từ“sđrrrz' là 
biểu thị cho thân thể của Đức Phật. Sau khi hỏa táng, ý 
nghĩa của từ này được chỉ cho xá lợi của Phật. Để tránh 
sự mơ hồ, từ“sđrïra' (“liên quan đến thân thể nghĩa là 
vật chất cụ thể) có thể thích hợp hơn khi chỉ cho xá lợi 
của Đức Phật. 

Khi tin truyền Đức Thế Tôn đã nhập diệt, những vị 
vua của tám nước liền tranh chấp muốn thỉnh xá lợi của 
Đức Phật về nước mình. Bà-la-môn Dona đã làm người 
trung gian, dàn xếp mối bất hoà này và nói lên bài kệ 
như sau: 

'Này các Tôn giả, hãy lắng nghe lời tôi nói 

Nhẫn nhục là lời Đức Phật dạy 

Thật không tốt nếu có tranh chấp 

Khi phân chia xá lợi của đấng Giác ngộ 

Hãy liên kết trong tình thương yêu hòa hợp 

Hoan hỉ chia nhau xá lợi tám phần 

Và xây tháp ở khắp nơi 

Để mười phương tăng thêm lòng tín kính'. 

Bà-la-môn Dona đã chia xá lợi thành tám phần bằng 
nhau cho những sứ thần của tám đất nước như Vương xá 
(RaJagaha), Vesali, thành Ca-ty-la-vệ (Kapilavafthu), 
Allakappa, Ramagama, VethadIipa, Pava và Câu-thi-na 
(Kusinara). Mỗi thành phố của tám nước này đã xây 


những đềển tháp để thờ xá lợi Phật. Riêng Bà-la-môn 
Dona cũng xây một ngôi tháp để thờ bình đựng xá lợi 
Phật. Tộc Moriya đến quá trễ nên chỉ nhận được những 
tro tàn từ gỗ. Họ cũng xây một ngôi tháp đã thờ những 
tro này tại thành phố Pipphalavana của họ. Như vậy, 
mười ngôi tháp đã được xây, trong đó tám tháp thờ xá 
lợi, tháp thứ chín cho bình đựng xá lợi và thứ mười cho 
tro tàn từ gỗ. 


3 
NHỮNG NGÔI THÁP 


Nếu Phật giáo là Phật bảo, thì những ngôi tháp 
ắt hẳn là một sự biểu lộ tự nhiên về điều này qua 
hình thức của kiến trúc không gian. Đứng về mặt 
tinh thần, tháp đã tô điểm mỹ quan chùa chiềển và là 
biểu tượng hiện thân cho Đức Phật và sự giác ngộ 
của ngài. 

CỘI GỐC 

Ngôi tháp là một kiến trúc xây dựng để thờ xá 
lợi Phật hoặc các vị thánh đệ tứ, hoặc thánh hóa 
những nơi thiêng liêng mà ngài đã hoằng pháp hay 
sinh hoạt vv... Cấu trúc những tháp này có thể có 
trước thời Đức Phật. Nó bắt nguồn từ những tháp 
đỉnh nhọn như núi xây để chứa tro, than của người 
chết sau khi hỏa thiêu. Phong tục này không phải 
kỳ lạ đối với Ấn Độ. Rõ ràng là một hình thức khác 
của phong tục chôn người chết dưới nấm mồ hoặc ụ 
đá hình tháp. 


Người ta nghi ngờ rằng bất cứ tháp nào được 
xây dựng trong thời Phật khi ngài còn tại thế là 
không thích hợp bởi lẽ Đức Thế Tôn vẫn còn sống." 
Tuy nhiên, truyền thuyết đã chứng minh điều này là 
được cho phép qua sự việc Đức Phật đưa vài sợi tóc 
của ngài cho những thương øia Tapassu và Bhalluka 
người đã dâng cúng ngài bát cháo sữa đầu tiên sau 
khi ngài giác ngộ. Các thương gia nói rằng việc xây 
tháp để thờ tóc của Phật là bày tỏ lòng kính trọng 
của họ đối với tóc của Phật. Phật tử Miến-điện 
tuyên bố rằng những sợi tóc này được thờ trong 
tháp Shwedagon ở Yanson. 

Trong kinh Đạibát Niếtbàn (Mahapari- 
nibbãna), Đức Phật đã đồng ý cho dựng những ngôi 
tháp để thờ xá lợi của ngài sau khi ngài nhập diệt." 
Hơn nữa, Đức Phật đã dạy rằng có bốn bậc xứng 
đáng được xây tháp tôn trọng kính thờ xá lợi sau khi 
các bậc ấy đã nhập diệt. Đó là: 

e Bậc hoàn toàn giác ngộ (Chánh dẳng chánh 

giác) 

e Bích chỉ Phật ” 





4 2 
Jataka (Kinh Bốn sanh), tập IV, trang 228. 
: Xem chương II. 


ỹ 'Đức Phật tự giác ngộ”: mặc dù giác ngộ, những không truyền dạy cho những người khác. 


Nhoõng Ngoái Thaùp 


e Thánh Đệ tư (A-la-hán) 

e Bậc Chuyển-luân-thánh-vương 

Nếu xây tháp cúng dường cho bất cứ bậc nào 
trong bốn vị này, thì vị thí chủ ấy sẽ đạt được an lạc 
sau khi chết và sẽ được tái sanh trong cõi thiện 
giới.” 

Như đã mô tả ở trên, sau khi hóa táng Đức Phật, 
tám ngôi tháp được xây ở tám thành phố để thờ xá 
lợi của ngài. Hai cuộc khảo cổ mới đây đã xác nhận 
có những kiến trúc tháp thờ xá lợi trước thời vua A 
Dục như sau: 

- Vesali: Thủ đô VaJji do tộc người LicchavIi cai 
trỊ. 

- PIprahwa: Nơi này phù hợp với thành Ca-ty-la- 
vệ (Kapilavarrhu).Šthủ đô của dòng họ Thích ca 
(Sakya). Cuộc đào xới mới đây nhất ở Piprähwä 
đã tìm thấy hai tráp đựng xá lợi của Đức Phật, 
hiện đang giữ trong viện bảo tàng ở New Delhi. 
Điểm quan trọng giữa hai tháp ở Vesäli và 

Piprahwä là cùng có niên đại thế kỷ V trước Tây 
lịch nghĩa là giai đoạn sau khi Đức Phật nhật diệt 


7 
Digha Nikãya (Trường Bộ kinh), tập II, trang 143. 


§ ... n.. ỏ TC Cẩn đợc 2\ 269-715 210x ` : 3A 
Theo các nhà Khảo cổ tiên đoán có 2, 3 nơi (như Piprähwä ...) có thể là thành Ca-tỳ-la-vệ. Tuy nhiên, 
hiện nay họ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Hãy đợi kết quả của công trình khảo cứu. 


rồi. Tương ứng với sự ghi nhận trong kinh Đại bát 
Niết-bàn rằng mọi người ở hai thành phố này là 
trong số những người đầu tiên đã nhận được xá lợi 
của Đức Phật sau lễ hỏa táng. 

Hai thế kỷ sau khi Đức Phật nhập niết bàn, 
hoàng đế A-Dục đã phân phối lại bảy trong tám 
ngôi tháp thờ xá lợi Phật nằm trong số 84.000 ngôi 
tháp dưới triều đại của ngài. Một số những xá lợi 
này được mang đến những nước láng giêng như 
Tích lan. Lịch sử xá lợi của Đức Phật ở Tích lan 
được ghi rất rõ và chi tiết trong sử biên niên của 
Tích lan. 


NHỮNG TỪ ĐỒNG NGHĨA “STŨPA' 

Trong tiếng Anh, từ 'ozgoda' thường được dùng 
để chỉ công trình kiến trúc của ngôi tháp. Ngay cả 
trong Päli và Sanskrit cũng có nhiều từ đồng nghĩa 
dễ tạo ra sự nhầm lẫn. Vì vậy, tác giả sẽ phân tích 
một vài thuật từ theo tấm bảng dưới đây: 




















SanskrIf Pali 
Gốc từ chữ “stũpˆ nghĩa là “đống, rất 
Stñpa Thũpa Thiệu tinh Hãy n Đc HEH1 EU 
tháp có nguồn gốc là một ụ đất cao 
để chứa hài cốt người chết. 





Nhoõng Ngoái Thaùp 





Nghĩa đen là 'một kiến trúc để thờ 
đựng (garbha) xá lợi (dhafu)`. Từ 
dãgaba của Tích Lan (Sinhala) xuất 
phát từ thuật từ này. 


Dhãtugarbha | Dhãtugabba 





Từ có đặc điểm chỉ chung cho các 
Caitiya Cedya lloại lăng mộ. Thỉnh thoảng được 
dùng đặc biệt chỉ cho tháp. 

















BỀN TRONG THÁP TÔN THỜ NHỮNG GÌ? 

Những ngôi tháp thường được xây để thờ những 
xá lợi của Đức Phật hoặc các vị A-la-hán (sarrTrika 
fhãpa). Theo những ghi nhận của lịch sử, những 
ngôi tháp như vậy xây rất khang trang và các nhà 
khảo cổ đã tìm thấy ở nhiều nơi như: Sanchi, Taxila, 
Vesäli, Piprahwä, Bhattiprolu và Ngọn đồi Long-thọ 
(NagarJunakonda). Trong tháp thường có một phòng 
hoặc hộc thờ tráp xá lợi. Cũng có những ngôi tháp 
thờ những đồ vật của Đức Phật khi còn sống đã 
thường sử dụng (päribhogika thñpa) chẳng hạn như 
y, bình bát, tọa cụ vv... Mặc dù hai nhà chiêm bái 
Trung-hoa Pháp-hiển và Huyền-trang đã tường 
thuật rằng những ngôi tháp như vậy hãy còn đang 
được các nhà khảo cổ khám phá. Cũng có những 
ngôi tháp xây để thờ kinh điển của Đức Phật. Vua 
Kaniska đã xây một ngôi tháp trang nghiêm để thờ 


những bản sớ giải (Vibhagas) của phái Nhất thiết- 
hữu-bộ (Sarvasfivađa) sau khi kết thúc cuộc kiết tập 
lần thứ tư. Ở đây cũng có những ngôi tháp nhưng 
không còn vật gì thờ bên trong nữa. Có những ngôi 
đại tháp tưởng niệm được xây ở nơi thánh tích có 
liên quan đến cuộc đời của Đức Phật hoặc những 
đại đệ tử của ngài. 


Cấu trúc Tháp 





yashti (shaft——— Chaträvali (Lọng / đù) 


harmika 


Anda /Garbha (Vòm) 


| Medhi (Trống) 


Hình 3.] Cấu trúc tháp 


Tháp thường có nhiều dáng khác nhau, nhưng nhìn 
chung đều có một mẫu na ná giống mẫu hình trên. 

Bên ngoài tháp có những yếu tố như: 

- Tháp hình cái trống (nedhi): Vài tháp có chức 
năng như một cái trống tròn to lớn để đi nhiễu xung 
quanh (pradakớina) hoặc là nơi để hoa hương hoặc các 
phẩm vật dâng cúng khác. 

- Mái vòm (øanda): Mái vòm là một phần lớn của 
ngôi tháp và đã tạo ra hình dáng của ngôi tháp. Nó 
tượng trưng cho gò nổi cao của nấm mộ nguyên thuy. 


- Lọng (chafrävali): xuất phát từ một cấu trúc cái 
lọng nhiều tầng xếp chồng lên nhau như lăng tẩm của 
một bậc thánh hay người anh hùng. Số tầng của lọng có 
sự tương quan với địa vị của người quá vãng. Trục của 
lọng ở Bồ-đề-đạo-tràng được xem như là yasử# và nó 
đặt trên một cái bệ gọi là harmika. 

Hầu như tháp hoàn toàn bịt kín không có lối vào bên 
trong. Có lẽ điều này để ngăn chặn những sự xúc phạm 
đến xá lợi thiêng liêng. Bên trong cùng của tháp không 
có gì hết ngoại trừ cái hộc nơi trung tâm để cất giữ xá 
lợi. Sau này những ngôi tháp lớn, vì muốn tiết kiệm vật 
liệu xây dựng, họ đã xây bít bên trong bằng đất hoặc 


sạch vụn. Ngay cả những ngôi tháp lớn hơn, có mạng 
lưới những bức tường thành xây như căn phòng nhỏ bên 
trong tháp để đỡ mái vòm. Khoảng trống bên trong căn 
phòng này được lấp đầy với cát. Hệ thống bức tường 
thành bên trong tháp thỉnh thoảng có những mẫu dáng 
khác biệt chẳng hạn giống như bánh xe (hình 5.6) hoặc 
chữ vạn. 

Ký sự niên đại (7Thữpavarnsa) của những ngôi tháp 
quan trọng ở Tích lan đã giải thích rất hay về những tráp 
đựng xá lợi bên trong đại tháp (Mahathipa)” ở thủ đô 
Anuradhapura, Tích lan. Những trấp này được trang 
hoàng với nhiều hoa văn rất đẹp. Đá quý và bảo vật 
khác cũng được đặt trong tráp. Các công cuộc đào xới 
mới đây đã chứng minh đúng như những tường thuật 
trong Ký sự niên đại Thùpavarhsa. 


SỰ TIẾN HÓA CỦA NGÔI THÁP 


Thật khó để khảo sát những hình thức nguyên thuỷ của 
ngôi tháp. Những ngôi tháp này hoặc là do thời gian, 
thời tiết hay con người sửa chữa đã bị phá hủy hoặc mất 
đi mẫu gốc. Bất cứ khi nào một ngôi tháp được trùng tu 
thì sẽ bị đổi hình dáng cũ để theo kiểu cách hiện đang 
thịnh hành lúc đó. Trong quá trình khai quật các ngôi 





" Tích lan gọi là Rũwanweliseyya. 


tháp cổ, không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng những 
nên móng này lại được xây chồng trên nền của những 
ngôi tháp cổ hơn. Thí dụ, ngôi tháp lớn Sanchi được 
trùng tu vào thế kỷ II trước tây lịch, nhưng trên nền 
nguyên thuỷ của một ngôi tháp đã có cách đó hơn 100 
năm vào giai đoạn đầu của thời vua A-Dục. Những ngôi 
tháp ở Taxila và Ngọn đổi Long-thọ (Nãgärjunakonda) 
cũng tương tự như vậy. 

Sau thế kỷ thứ I, kiến trúc của những ngôi tháp từ từ 
biến đổi. Chiều cao của những phần phụ trở nên nổi bật. 
Ví dụ, theo thông thường những ngôi tháp trước kia có 
hình bán cầu với mái vòm tạo thành cái xà chính. Ngược 
lại sau này, những kiến trúc cao thường được đặt trên 
một kiến trúc cao hơn, với những kiến trúc bao phủ 
chẳng hạn như ô dù (chưírãvali) trở thành tháp hình 
chóp cao như hình 3.2. 

Hình 3.2 Tiến trình biến đổi Tháp Ấn Độ 





Khi nghệ thuật kiến trúc của ngôi tháp được truyền 
ra ngoài Ấn Độ, được phát triển riêng biệt theo từng đất 
nước và thời kỳ cũng như bị ảnh hưởng bởi những truyền 
thống nghệ thuật và hình thức lễ nghi của từng dân tộc, 
đất nước. Ví dụ, ở Tích lan, những ngôi tháp xuất hiện 
sớm nhất có mẫu giống những mẫu của Ấn Độ, nhưng 
những kiến trúc sau này lại thăng hoa với những hình 
thái phong phú đa dạng (hình 3.3). Trong khi ở Đông á 
thì các ngôi tháp có hình dáng hầu như khác với mẫu 


kiến trúc Ấn Độ. 


Hình 3.3 Các kiểu tháp Tích lan 


Ề Ẳ 
—~>- ¿ nh ' vn ——————— ^ 
Hình bình Hình bọt bóng 


_ tua 
XS 
Jữà> 


Tir=— 





Hình chuông 


Hình chuông loe 


Tháp là một trong những biểu trưng cổ nhất của Đức 
Phật, bởi vì sự kết hợp của tháp với những xá lợi của 
ngài, có thể được coi như biểu trưng cho sắc thân của 
ngài, gợi lên lòng tín thành và khát ngưỡng. Sự tín thành 
này được biểu lộ sâu sắc trong Kinh Đại-sự Thí-dụ 
(Mahävastu Avadana) của Thuyết Xuất thế bộ 
(Lokuttaravadins: Một trong 20 phái Tiểu thừa): 


“Người hướng tâm đến sự giác ngộ vì lợi ích của tất 


cả chúng sanh, đảnh lễ tháp của các bậc thánh, sẽ hiện 
hữu trong mọi đời khi vị ấy đang trên lộ trình hướng đến 
giác ngộ, chánh niệm, chánh tư duy và giới đức”. 

Tháp này cũng biểu hiện “pháp thân của Phật 
(dharmakaya) và trí giác ngộ của Đức Phật. Như chúng 
ta đã nói ở trên có những tháp thờ kinh điển của Đức 
Phật. Hơn nữa, những yếu tố kiến trúc của ngôi tháp 
được dùng làm biểu tượng của học thuyết. Loại biểu 
tượng này có thể khác với truyền thống. Theo truyền 
thống Phật giáo Nguyên thuy (Theravada), những phần 
của ngôi tháp được biểu trưng cho ba phần của Bát 
chánh đạo (xem hình 3.4). 


——————— Niết bàn 
Hình 3.4 Ì Tuệ 
Tháp biểu trưng phân " Đồ 
loại Bát Chánh Đạo 
— _] Giới 


Theo truyền thống Kim Cang thừa (Vajrayana) cho 
rằng các phần hợp thành của tháp liên quan tới năm yếu 
tố (đất, nước, gió, lửa và hư không).'' Các yếu tố này 
biểu thị cho năm giai đoạn liên tục trong sự chuyển hóa 
năng lực tâm linh trên lộ trình hướng tới giác ngộ. Ngoài 


1 
ý The Mahavastu (Kinh Phật-bản-hạnh Tập-kinh-dị-bản), J. J. Jones (dịch), tập II, London, 1952, trang 329. 
11 

Anagarika Govinda, Stupa Symbolism, Kitabistan, Allahabad, London, 1940. 


chức năng là một đối tượng để lễ bái, tháp còn là một 
phương tiện cho việc quán tưởng thiền định. 


Hư không 
Gió 
Lửa 
Hình 3.5 
1 Nước 
Tháp biểu trưng cho 
Ngũ đại l 
Đất 


Á 


SỐNG TÍN THÀNH, 
SÔNG HIỆN TẠI 


Trong khi xá lợi và những ngôi tháp là những đối 
tượng quan tâm của lịch sử, triết học, văn hóa và ngay 
cả khảo cổ, thì đối với Phật tử van để là làm thế nào 
chuyển hoá những đối thể này vào đời sống tinh thần 
hàng ngày? 

Có một số Phật tử hiện đại không thích những nghi 
lễ cúng kiến trong đó bao gồm việc thờ xá lợi. Họ có ý 
kiến rằng những hình thức này đã tạo nên sự phổ biến 
trong quần chúng Phật tử. Thật ra, họ đã chủ trương một 
sự tu tập “huần tíy' tỉnh thần như thiển định tránh 
những yếu tố sùng bái và tin tưởng không có lý trí. Một 
từ thú vị được đặt cho các vị đó là “Protestamf 
Buddhism` (phẩn kháng Phật giáo) là để phản ảnh thái 
độ của những người phương Tây thuộc đạo Tin lành đối 


với Phật giáo. ˆ Vào thế kỷ XIX, những người phương 
Tây bắt đầu quan tâm đến Phật giáo chẳng hạn như 
Paul Carus, nhà xuất bản Hoa Kỳ và cũng là một nhà 
ủng hộ Phật giáo. Ông ta thường đàm đạo cùng với Hòa 
thượng Aluteama Seelakkhandha, một nhà học giả Tích 
lan nổi tiếng về Phạn ngữ Phật giáo. Có một dịp, hòa 
thượng Aluteama Seelakkhandha đã tặng ông Paul 
Carus một viên xá lợi của Đức Phật. Paul Carus đã 
không nhận, vì ông chỉ coi trọng những sì “liên quan đến 
lịch sử thôi". Mặc dù ông đánh giá cao về những lời dạy 
của Đức Phật, nhưng ông hơi nghi ngờ về việc thờ xá 
lợi, coi đó như là một hình thức “chưa đúng lắm” qua câu 


Z° ^ ^ ^“ ;z »s] 
nói “một sự tu tập chưa rốt ráo'. ` 


Những câu trả lời sáng suốt dưới đây của Hòa 
thượng Alutgama Seelakkhandha phản ánh quan điểm 
truyền thống Phật giáo và khiến ông Carus có một cái 
nhìn tổng quát rõ ràng về việc tôn kính xá lợi hơn. 

“Chúng ta không quan tâm đến xương tro... của 
những người bình thường. Nhưng xá lợi của Đức Phật và 
các vị A-la-hán - những di vật kỷ niệm mãi mãi về đức 
hạnh của các bậc thánh có giá trị đối với chúng ta hơn 





'' Theo truyền thống, Đạo Tin lành được xem là tình trạng thóai hóa, vì ngược 
với những lễ nghi và nghi thức của Đạo Thiên chúa chính thống. 
+ Guruge, Living Fountains, 363. 


bất cứ bảo vật trần gian nào... Những xá lợi này không 
phải để cho chúng ta trang sức mà phải được tôn thờ nơi 
thiêng liêng nhất. Đối với người Phật tử thuần thành 
không có gì giá trị hơn bằng những viên xá lợi thật. 

Chúng ta kính trọng xá lợi của Đức Thế Tôn như là 
một biểu hiện của lòng biết ơn đối với Đức Phật, người 
đã chỉ cho chúng ta con đường giải thoát và là dấu hiệu 
hồi tưởng đức hạnh của bậc Bạt già phạm, A-la-hán, 
Chánh đẳng chánh giác mà cuộc đời của ngài là một 
tấm gương: và các vị thánh đệ tử của ngài trong cùng 
mục đích giải thoát và cũng để nhắc nhỡ chúng ta về 
cuộc đời mẫu mực thánh thiện của các ngài như là kết 
quả của giáo lý vô thượng của Đức Phật. Chúng ta 
không tin rằng bởi việc tôn thờ xá lợi chúng ta sẽ đạt 
được Niết bàn, được ân xá khỏi mọi tội lỗi, hoặc đạt 
được các phước báu lợi lộc trần gian... Nhưng đối với 
chúng ta tôn thờ xá lợi hoặc các thánh tích là để duy trì 
sự nhớ tưởng đến một bậc mô phạm đức hạnh, nhân từ, 
(tôi mạo muội nói rằng), có thể loại trừ mọi phiền não 
chướng và khiến chúng ta noi theo gương của đức Từ 
phụ.” 

Tóm lại, hòa thượng Alutgama Seelakkhandha đã 
nhấn mạnh bốn điểm quan trọng như sau: 


- Đối với những xá lợi thật là có giá trị thật sự 


- Những xá lợi như vậy nhắc chúng ta nhớ về Đức 
Phật và khiến tăng trưởng lòng tin. 

- Lòng tin kiên cố sẽ giúp vượt qua những chướng 

ngại. 

- Nhưng nếu chỉ có việc thờ xá lợi thì sẽ không đưa 

đến Niết bàn. 

NHỮNG VẤN ĐỀ XÁC THỰC 

Những xá lợi thật của Đức Phật sẽ có giá trị vô vàn 
bởi lẽ xá lợi cung cấp những mối liên kết lịch sử với con 
người lịch sử của Đức Bổn sư. Khi chúng ta có suy nghĩ 
sâu sắc về vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy những viên 
xá lợi này thật vô cùng quý giá. Một số những tiêu 
chuẩn có thể dùng để xác định tính xác thực của những 
viên xá lợi như sau: 

LỊCH SỬ: Những vị tu sĩ và vua chúa thường quan 
tâm đến vai trò bảo quản những viên xá lợi từ những 
ngày đầu của lịch sử Phật giáo. Họ có trách nhiệm trong 
việc duy trì, phân phát xá lợi và tương tục chuyển giao 
cho đến hiện tại. Tính xác thực được bảo đấm một mạch 
không bị gián đoạn. Những chi tiết của dòng chuyển 
giao những viên xá lợi được chứng minh bằng những tư 
liệu trong biên niên sử, chẳng hạn như trong Ký sự Niên 
đại của Tích lan. Thũpavarnsa (Biên niên sử của những 


ngôi tháp) ˆ đã cung cấp lịch sử của nhiều ngôi tháp ở 
Tích lan, trong đó chú ý đến tu viện Mahãthũpa ở thủ đô 
Anurädhapura nơi thờ một phần tám xá lợi của Đức Phật 
sau khi ngài được hóa táng. Dhãtuvarnsa (Ký sự niên đại 
của những viên xá lợi) đã mô tả sự chuyển giao xương 
trán của Đức Phật để thờ trong một ngôi tháp ở 
Seruvila. Những xá lợi đang giữ ở Ấn Độ thì không 
thường được ghi chép vào sử biên niên những chi tiết 
tường tận như vậy. Tuy nhiên, một số những thông tin có 
thể biết được qua những ký sự hành hương của những 
nhà chiêm bái Trung quốc chẳng hạn như Pháp sư Pháp- 
hiển và Huyền-trang. Những Biên niên sử và Ký sự này 
đã rất lợi ích trong việc làm sáng tỏ những công cuộc 
khai quật khảo cổ. Chúng đã giúp những nhà khảo cổ 
học xác định được vị trí nơi xá lợi được tôn thờ. Những 
bia khắc được tìm thấy gần những viên xá lợi ở tháp cổ 
là những bằng chứng cũng giúp trong việc xác thực này. 

SIÊU TỰ NHIÊN: trong ý nghĩa thông thường, loại tiêu 
chuẩn này thì không khoa học, nhưng lại được nói đến 
như là phần tinh thần của truyền thống xá lợi Phật giáo. 
Trong vài biên niên sử, xá lợi được coi để xác định tính 
xác thực của những sự kiện siêu nhiên kỳ diệu. Những 





'* Vãcissaratthera, The Chronicle of the Thũpa and the Thũpavamsa, London: 
PTS, 1971. 


vật tuyệt diệu bao gồm sự tổa ra ánh hào quang sáu 
màu, sự xuất hiện các hình dáng Đức Phật và phát ra 
nhiều phép lạ mà Đức Phật đã thực hiện lúc sanh tiền. 
Những sự kiện như vậy tăng thêm lòng tịnh tín cho 
những Phật tử. 

TINH THẦN: điểu này liên quan tới khả năng của 
những viên xá lợi để khơi dậy lòng tín thành và sự hân 
hoan ngưỡng mộ của người đảnh lễ hay chiêm bái xá 
lợi. Một câu chuyện ngụ ngôn của Trung-hoa có thể 
ø1úp trong việc minh họa ý nghĩa này như sau: 

Có một bà lão người Trung-quốc nhờ một nhà 
thương buôn, người sẽ đến Ấn Độ và xin mang về một 
cái răng của Đức Phật để tôn thờ. Trên đường trở về lại 
Trung-quốc, nhà lái buôn mới sực nhớ rằng ông đã quên 
thực hiện lời yêu cầu của bà lão. Lúc đó, bất chợt ông 
thấy một con chó chết, ông bèn cậy lấy một cái răng 
của chó và đưa cho bà lão. Sự tín thành của bà lão đối 
với cái răng (xá lợi thay thế này) quá lớn, khiến cho nó 
bắt đầu phát ra ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ vẫn còn mãi 
ngay cả sau này bà được tiết lộ cho biết về nguồn gốc 
thật của chiếc răng xá lợi này. ` 


Mặc dù câu chuyện dường như làm giảm giá trị 


! Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, New York, reprint: 
1951, Harper and Row, 1975, trang 6]. 


những viên xá lợi chân thật, nhưng vấn để ở đây, điều 
mà thật sự quan trọng đối với Phật tử là lòng tin mà vị 
ấy đã có. Dĩ nhiên, nếu một người tin xá lợi được ban 
cho là chân thật, đứng về những ý nghĩa tốt, thì lòng tin 
sẽ càng tăng trưởng. 

NHỚ TƯỞNG, TÔN THỜ VÀ KÍNH TIN 

Bởi liên quan với thân của Đức Phật, nên xá lợi 
được xem như là sự hiện thân của chính Đức Phật. Điều 
này được Tỳ kheo Mahinda thực hiện bằng cách truyền 
bá Phật giáo đến Tích lan sau hai thế kỷ Đức Phật nhập 
diệt. Sau khi ở lại Tích-lan một thời gian, tỳ kheo 
Mahinda đã nói với Devanarhpiyatissa, vua Tích lan 
rằng ngài muốn trở lại Ấn Độ như sau: 

“Cuối mùa an cư, tỳ kheo Mahinda đã thưa cùng với 
vua Devanampiyatissa rằng: “Tâu bệ hạ! Đã lâu rồi 
chúng ta không thấy Đức Thế tôn, Bậc giác ngộ, ở đây 
không có gì cho chúng ta thờ phượng". Vua rất lấy làm 
bối rối khi nghe điểu này. Vua mới hỏi tỳ kheo 
Mahinda: “Nhưng chẳng phải nhà ngươi đã nói với ta là 
đấng Thế-tôn đã nhập diệt rồi mà? Tỳ kheo Mahinda 
liền trả lời: “Khi được nhìn thấy xá lợi, thì đấng Điều 
ngự Thế tôn cũng đồng thời sẽ được thấy'.” 

Lời của tỳ kheo Mahinda đã cho thấy ngài xem xá 
lợi của Đức Phật tương đương với chính bản thân Đức 


Phật. Mặc dù Đức Phật đã nhập diệt, đệ tử vẫn cảm 
thấy ngài tiếp tục hiện hữu trong xá lợi của ngài. Thấy 
xá lợi của Đức Phật, Phật tử gợi nhớ lại tuệ giác siêu 
việt của Đức Phật và điều này đã mang đến sự kính 
trọng và lòng biết ơn. Ai hiểu được như vậy, thì xá lợi 
sẽ có khá năng tạo nên lòng tín thành và sự tin tưởng 
(saddha4) trong tầm và ý; cũng trong cách này, Đức Phật 
đã có thể tạo nên lòng tín thành và sự tin tưởng trong 
suốt lúc ngài sinh tiền. Nhiều bài kinh đã mô tả sống 
động về những lợi ích khi Phật tử được diện kiến Đức 
Phật. Sau đó, họ trở nên hoàn toàn an lạc trước sự hiện 
diện của Đức Phật và trí tuệ của ngài. Họ cảm thấy như 
là tóc dựng đứng, sự hỷ lạc vô bờ hoặc toàn thân rung 
chuyển. Họ trở nên quá sức xúc động mà thốt lên lời 
rằng: 

“Ôi Đấng Thế-tôn cao thượng! Đấng Thế-tôn cao 
thượng! Ngài đã khiến pháp được hiển lộ trong nhiều 
cách. Ngài đã dựng lên những gì bị gãy đổ, phơi bày 
những øì bị ẩn đi, chỉ đường cho những người lạc lối, 
hoặc đưa đèn trong đêm tối cho những người có mắt có 
thể thấy sắc. Chúng ta nên đến để quy y Đức Thế tôn, 
quy y Pháp và quy y Tăng. Từ hôm nay trở đi xin Đức 
Thế-tôn, xin hãy chấp nhận chúng con như những đệ tử 


tại gia, xin quy y ngài cho đến trọn đời.” 


Những cảm giác hoan hỉ, khát ngưỡng, kính trọng 
cùng với sự thành tâm sâu sắc, họ đã đến quy y và tu 
tập với đức Thế tôn. Điều này đã tạo nên lòng tín thành 
(saddha). Đó là cầu nối giữa lãnh vực lý trí và tình cảm. 
Với tâm hướng về chân lý, vị ấy tinh tấn trên con đường 
giải thoát. 

Sự phát tâm mạnh mẽ này đã khởi ngay cả dù thân 
không được tiếp xúc với Đức Phật. Trong kinh Đại bát 
Niết bàn (Mahaparinibbana), Đức Phật đã khuyên 
chúng ta nên hành hương đến bốn nơi quan trọng liên 
quan đến những sự kiện trong đời ngài như: Đản sanh 
(Lâm-tỳ-m, /zmmbimm), Giác ngộ (Bồ-để-đạo-tràng, 
Bodh-gaya), Chuyển Pháp luân Đầu tiên (Lộc-uyển, 
Sarnafh) và Nhập Niết bàn (Câu-thi-na, Kushinaga). 
Bốn nơi này có thể khiến chúng ta “phát khởi tâm bồ- 
để” (sarmvejanym) và lòng tràn đẩy hỉ lạc 
(passanacittä). ” Giống như những xá lợi, bốn nơi thánh 
địa này nhắc chúng ta nhớ đến Đức Phật và cuộc đời 
thánh thiện của ngài. Sự chiêm bái thánh tích sẽ đưa 
đến kết quả của sưwvega và pasada. Samwvega là mối 
xúc cảm mạnh mẽ khởi lên khi một người đạt được tuệ 


'° Majhima Nikãya (Kinh Trung Bộ), tập L, trang 290. 
' Digha Nikãya (Kinh Trường Bộ), tập II, trang 141. 


giác thấy bản chất ngắn ngủi của vạn pháp. Sự rung 
động hoặc mối băn khoăn về bản chất không như ý của 
các pháp kết hợp với sự thúc đẩy ý hướng tìm cầu giải 
thoát đã biểu thị đặc điểm của samwesa. Pasãda có 
nghĩa là thái bình và hỷ lạc. Đây là một trạng thái thanh 
thản và không có phiền não kết hợp với lòng phấn chấn 
thanh tịnh. Sự kết hợp của Sưvega và pasđda tạo nên 
một trạng thái của sự hòa hợp giữa giác ngộ chân lý và 
niềm an lạc vô biên, là một cầu nối của lý và trí. Điều 
này đã giải thích thế nào là sự hiện diện của Đức Phật 
vẫn còn ngay cả ngài đã nhập diệt rồi sau nhiều thế kỷ. 
Có lẽ đây là ý nghĩa mà tỳ kheo Mahinda đã trả lời 
rằng Đức Phật được nhìn thấy qua xá lợi của ngài. Bằng 
cách thấy Đức Phật như vậy, chúng ta sẽ hướng đến con 
đường tu tập do ngài chỉ dạy. Bằng cách đến với xá lợi 
của Đức Phật như vậy, chúng ta sẽ tiếp cận được với 
pháp. 

THỜ PHƯỢNG 

Phật tử thường diễn tả lòng tín thành của họ đối với 
Đức Phật ngang qua những hình thức nghi lễ. Việc này 
bao gồm việc thờ phượng xá lợi của Đức Phật. Vua 
Milinda nước Hy lạp đã đưa ra một song đề rất thú vị. 
Ngài đưa ra vấn đề cúng dường Đức Phật sẽ không có 
kết quả dựa trên hai nền tẳng: 


- Nếu Đức Phật đã nhập diệt (parinibbana), ngài 
không thể nào nhận phẩm vật cúng dường. 

- Hoặc nếu Đức Phật hiện diện để nhận phẩm vật 
cúng dường, điều này có nghĩa là ngài đã không 
nhập niết bàn. Trong trường hợp này, ngài đã không 
thực sự xứng đáng được tôn trọng, bởi vì ngài đã 
không giác ngộ. 

Rồi tỳ kheo Na-tiên (Wđgasena) đã trả lời về những 
hành động cúng dường và tôn kính sẽ mang lại kết quả 
và điều này sẽ không liên quan đến bất kỳ sự can thiệp 
nào của thân phần Đức Phật như sau: 

“Tâu bệ hạ! Đức Phật đã đạt được niết-bàn tối hậu 
và ngài không nhận được sự tôn kính. Nhưng nếu chư 
thiên và loài người sau khi xây tháp thờ xá lợi của Đức 
Phật (người đã không nhận), rồi tu tập chơn chánh đúng 
với thiền định và kiến tri của Như lai, họ sẽ đạt được ba 


trí 18 





tô Milindapanha (Kinh Na-tiên Tỳ-kheo Vấn đáp). tập L trang 134, L B. Horner 
dịch, King Milindaˆs Questions, London: PTS, 1963. 

Dịch giả trích dẫn thêm trong mục 90 của Kinh Na-tiên Tỳ kheo dạy như sau: 
Vua Mi-lan-đa hỏi: Khi Đức Thế-tôn còn tại thế, các Phật tử cung kính, lễ bái 
cúng dường ngài cũng phải lẽ. Nay ngài đã nhập diệt rồi, các người dầu có lễ 
bái cúng dường bao nhiêu chăng nữa thì Đức Thế-tôn cũng đâu có hoan hỉ? 

Tỳ kheo Na-tiên trả lời như sau: Những cận sự nam, nữ đều cung kính lễ bái 
cúng dường xá lợi, cây bồ-để, kim thân Phật... mặc dù biết rằng Đức Phật đã 
nhập diệt, ngài không còn thoả thích hoan hỉ gì trong những lễ phẩm ấy... Vì 


Xá lợi có chức năng như một sự ủng hộ khách quan 
bằng cách khiến cho sanh khởi các trạng thái tâm tích 
cực. Chính trạng thái tâm này sẽ đạt được lợi ích. Những 
nghi thức thờ cúng là một công cụ, một phương tiện để 
từ đó mà phát sanh ra tư tưởng, tình cảm. Những nghi lễ 
này không chấm dứt ở mỗi buổi lễ. Sự lợi ích của việc 
thực hành nghi lễ sẽ đưa đến sự thanh tịnh (si!2- 
bbafaparämaäsa), loại bỏ các phiền não (samyojana) 
chướng ngại trên tiến trình tu tập. Nên chỉ có thành tín 
cũng chưa đủ. Để minh họa điều này, chúng ta hãy đổi 
đến rừng Song thọ ở Câu-thi-na, nơi Đức Phật nhập niết 
bàn: 

“Lúc đó, Đức Thế-tôn nói rằng: “Này A nan, hãy trải 
cho ta một chỗ nằm giữa hai cây song thọ với đầu hướng 
về phía bắc. Ta đã mệt lắm rồi và muốn nằm nghỉ. A 
nan thưa: “Vâng! Thưa Thế tôn! và đi soạn chỗ nằm 
cho Thế tôn. Rồi Thế-tôn nằm hướng về phía bên phải 
theo dáng nằm của con sư tử, chân trái gát trên chân 


tâm hoan hỉ là tâm thô lậu, nó chính là cấu uế đối với các vị tu tập thiển quán, 
huống chi đối với Đức Phật là bậc ở ngoài ba cõi... 

Khi nhận sự lễ bái cúng dường của Phật tử, Đức Thế-tôn trú tâm giải thoát chớ 
không phải tâm hoan hỉ. Nhưng Phật tử nhờ cung kính lễ bái xá lợi mà họ tưởng 
nhớ đến Đức Thế-tôn, tưởng nhớ đến những pháp lớn, pháp nhỏ mà Đức Thế- 
tôn đã từng dạy bảo để tu tập. Nếu như sự tu tập ấy được kiên trì với nhiếp tâm, 
với tinh cần thì họ có thể được sanh làm người, làm trời, cao hơn nữa là chứng 
đắc bốn đạo quả và Niết bàn. 


phải với tâm an tĩnh và chánh niệm. 

Khi ấy, các loài hoa sala rơi rụng rãi đầy khắp trên 
thân ngài. Trên hư không lúc đó cũng có các điểm lạ 
xuất hiện; những hương thơm ngào ngạt xông khắp khu 
rừng và các loài hoa chiên đàn, hoa Mạn-đà-la từ nơi 
không trung rơi xuống rải đầy những màu sắc lộng lẫy 
phủ kín cả một khu rừng, nhạc trời đâu đây cũng reo 
vang trỗi dậy như cúng dường Đức Thế-tôn lần sau 
cùng. Thật là điều lạ hi hữu chưa từng có. 

Nhân dịp này Đức Phật dạy cho chư tăng như sau: 
“Này các tỳ kheo, các cây sala tự nhiên trổ hoa trái, 
những hoa này rơi rụng, gieo rắc rơi vãi trên thân Như 
Lai để cúng dường. Rồi các hoa trời Mạn-đà-la, hoa 
chiên-đàn, các loại hương trầm, hương bột gieo rắc rải 
trên thân Như-Lai để cúng dường. Các loại nhạc trời 
cũng réo rắc trên hư không vang lên để cúng dường và 
dầu vậy này các tỳ kheo, không phải như vậy là tôn 
kính, sùng bái và làm vẽ vang Như Lai đâu. Bất luận vị 
tỳ kheo, tỳ kheo nI nào hay các thiện nam, thiện nữ nào 
thực hành đúng theo lời dạy, đúng theo giới pháp và 
trang nghiêm đời sống của chính mình theo con đường 
chơn chánh, thì đó chính là người tôn kính, sùng bái và 
làm vẻ vang Như lai một cách cao thượng nhất. Vậy nên 
này A nan “Các ngươi, hãy gắng công tu tập, y theo giới 


pháp và sống đời phạm hạnh. Đây là kim chỉ nam cho 


các ngươi”. '” 


Để kính trọng và làm vẻ vang Đức Như lai trong một 
cách đúng nghĩa nhất là phải gắng công tu tập và sống 
đời phạm hạnh, viên mãn (dhamma-nudhamma- 
patipanno). “Pháp viên mãn' là sự tu tập về giới, định và 
tuệ. Sự tu tập pháp phải cân xứng và hợp nhất. Thí dụ, 
lòng tin (sađdha) nên cân xứng với trí tuệ (paññ4). Quá 
nghiêng về lòng tin thì sẽ thiếu trí tuệ và dẫn đến sự 
chấp thủ. Chính tỳ kheo Vakkali, người quá tin mù 
quáng và chấp thủ vào sắc thân của Đức Phật. Đức Phật 
đã khuyên tỳ kheo như sau: 

“Vakkali, người thấy pháp là thấy Ta; người thấy Ta 
là thấy pháp”. 

(Yo kho Vakkali dhammarh passatI so marh passatI, 
yo marh passati so dhammarh passati).“° 
Sắc thân hữu hình hay xá lợi của Đức Phật giúp chúng 
ta phát triển lòng tin, khởi đầu và duy trì sự tiếp xúc với 
pháp. Chính ngang qua sự tu tập và giác ngộ pháp mà 
Đức Phật thấy như thật các pháp. 





'? Digha Nikaya (Trường Bộ kinh), tập II, trang 137. 
” Samyutta Nikãya (Tương Ưng bộ kinh), tập III, trang 120. 


t)ø2## 8Œ 


5 
CÂU CHUYỆN VỀ 
HAI THÀNH PHỐ 


1. TAXILUA 


Taxila (PälHI: 7akkasila, Phạn ngữ: 7akgaá//2) là thủ 
đô cổ của phía đông Gandhãra, hiện nay thuộc phía tây 
Punjab, gần Pakistan. Taxila là một trung tâm nổi tiếng 
về thương mại và học vấn vào trước thời Đức Phật. 
Những gia đình quý tộc giàu có thường gởi con trai của 
họ đến Taxila để học tiếp những chương trình cao hơn. 
Những bộ sớ giải Päli đã để cập nhiều nhân vật trong 
thời Đức Phật đã được giáo dục ở Taxila chẳng hạn như 
Jivaka Komarabhacca (vị thầy thuốc nổi tiếng đã từng 
chăm sóc Đức Phật), Pasenadi (vua của xứ Kosala) và 
chàng Vô-não (tướng cướp Angulimala, người đã trở 
thành một trong những đệ tử nổi tiếng của Đức Phật). 
Những thông tin về hệ thống giáo dục đang thịnh hành 
như các môn học, tiêu chuẩn nhập học, học phí, thời 


khóa biểu, thi cử vv... cũng được ghi nhận.” 

Gandhara, biên giới phía đông-bắc Ấn Độ, được mở 
rộng tới các nước kế cận do các cuộc xâm lăng của 
phương tây. Dân tộc Ba tư (nay gọi là /ran) dưới đế chế 
Achamenid đã chiếm vùng đất này vào thế kỷ thứ VI 
trước tây lịch. Vào thế kỷ IV trước tây lịch, dân tộc Hy 
lạp dẫn đầu là Alexander đã xâm lăng Gandhãra. Vua 
Taxila đã đầu hàng mà không chống trả lại. Vì vậy, sau 
đó vài trăm năm Taxila bị ảnh hưởng văn hóa người Hy 
lạp. Thật ra, Taxila là dịch từ tiếng Hy lạp tên của thành 
phố được tìm thấy trong các kinh cổ điển của Hy lạp. 
Sau đó, hầu hết những người Hy lạp từ Bactria đã đến 
định cư tại Gandhãra, một đất nước được biết lúc bấy 
ø1Ờ toạ lạc eIiữa Afghamistan và Nga (Russ¡4). Vua cai trị 
người Hy lạp - Bactrian tại xứ Gandhara là Menander 
(Pali: M¡ilinda), người mà sau này trở thành một vị Phật 
tử thuần thành. Cuộc bình luận giữa vua và tỳ kheo Na 
tiên về sự tu tập và pháp thoại của Đức Phật được ghi 
nhận trong một bản kinh Pali nổi tiếng “MI lan đà Vấn 
kinhˆ (The Questlons oƒ Mihnda, Milindapanha). Qua 
người Hy lạp, những ý tưởng phương tây về thuốc men, 
thuật chiêm tinh, kịch nhạc và nghệ thuật đã bắt đầu du 





?' Dictionary of Pãli Proper Names, Malalase G.P., I, 1937, New Delhi: Oriental, 
reprnt: 1983. 


nhập vào Ấn Độ. Khoảng thế kỷ thứ II trước tây lịch, 
một chuỗi phức tạp của sự thay đổi nền chính trị và điều 
kiện khí hậu đã đưa đến một phong trào mới của những 
nhóm dân tộc khác nhau ở Trung Á. Điều này đã đưa 
dân tộc Parthian, rỗi Scyth (Phạn ngữ: Šzka) đến xâm 
chiếm Gandhãra.““ 


PHẬT GIÁO Ở TAXILA 


TaxIla là con đường giao thông cho những người thương 
mại và xâm lăng. Đây là nơi gặp gỡ giữa các dân tộc và 
các nên văn hóa của Ấn Độ, Phương tây, Trung á, Châu 
âu và ngay cả Trung hoa. Điều này cũng có nghĩa là 
chính nơi then chốt này mà Phật giáo được du nhập tới 
những dân tộc không phải gốc Ấn này. Hoàng đế A Dục 
(269-232 trước tây lịch) đã gởi những sứ giả Phật giáo 
đến Gandhãra. Vua cũng cho xây nhiều tháp và đến kỷ 
niệm tại đây. Do đó, Phật giáo có thể thu hút được mọi 
người bất kể màu da hay chủng tộc nào. Và vào thế kỷ 
thứ I trước tây lịch, Phật giáo phát triển tốt đẹp ở Taxila 
và đã hưng thịnh ở Taxila ít nhất là 500 năm. Taxila có 
một trung tâm Phật học có uy tín và cũng đã sản sinh 
được nhiều nhà Phật học lừng danh. Điều quan trọng, 


?2 The Wonder that was India, Basham A. L., 3“ ed. Sidgwick & Jackson, 
London, 1967, tr. 58-60. 


Taxila là nền tảng để từ đó Phật giáo được du nhập sang 
các nước Trung á và Trung hoa. 

Vài trường phái Phật giáo đã tổn tại ở Taxila. Phái 
Nhất-thiết-hữu-bộ (Sarvasrivada) dường như là trường 
phái Phật giáo nổi tiếng ở đây, ngoài ra còn có những 
trường phái khác như Ẩm-quang bộ (Kaýyapiya — một 
chi nhánh của Sarvästivada), Vô lượng bộ (Sawfranrika) 
và cả Đại chúng bộ (Mahasanghika). Taxila có thể nói 
là một nơi đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển đại 
thừa. 

Vào thế kỷ thứ V trước tây lịch, Taxila đã trải qua một 
cuộc suy sụp do bọn rợ Hung nô càn quét. Người Hung 
ủng hộ đạo thờ thần Siva ở Ấn Độ, nhưng lại tàn sát 
Phật giáo. Ngài Pháp-hiển vào thế kỷ thứ V trước tây 
lịch đã ghi nhận rằng Gandhãra vẫn còn vài ngôi Phật 
viện lớn. Nhưng khi ngài Huyền-trang đến thăm vùng 
này vào thế kỷ thứ VII đã thấy hơn cả ngàn tu viện bị 
đổ nát và hầu hết các ngôi tháp bị đập phá. Mặc dù ngài 
Huyền trang cũng thấy rằng người dân Taxila hầu hết là 
Phật giáo, nhưng rất ít tu sĩ và nếu có thì những vị tu sĩ 
này đều thuộc phái đại thừa Phật giáo. 


TÌM THẤY XÁ LỢI Ở TAXILA 


Những tàn tích ở Taxila cho thấy có ba thành phố đổ 
nát: Bhir Mound, Sirkap và Sirsukh. Trong và xung 
quanh thành là vô số những đền tháp xây dài theo thung 
lũng. Những công trình này là những tu viện và những 
ngôi tháp. Cuộc đào xới quy mô được thực hiện vào 
năm 1913 và 1934 cho thấy có hơn 30 nên chùa. Hầu 
hết những nền này được xây khoảng thế kỷ I trước tây 
lịch đến thế kỷ VII tây lịch. Tu viện Dharmarãjika tọa 
lạc trên một cao nguyên cao I1.6km từ Bhir Mound đến 
Sirkap và trong tình trạng hư sụp nhiều nhất. Nhà khảo 
cổ Anh, John Marshall đã thực hiện cuộc đào xới từ năm 
1913 đến 1914. Khu này gồm có ngôi thấp lớn 
Dharmaräjika với nhiều tháp nhổ xung quanh. Ngôi tháp 
DharmarajJika là một trung tâm Phật giáo quan trọng 
nhất ở Taxila và là một trong những công trình có sớm 
nhất, có thể vào khoảng thời vua A Dục. Tên 
Dharmaräjika cũng đã gợi ý rằng vua A Dục đã kết hợp 
với công trình của tháp gốc này. Ngôi tháp này đã trải 
qua nhiều lần sữa chữa và trùng tu cho tới ngày cuối 
cùng Phật giáo còn hiện diện ở Taxila. Người dân địa 
phương còn biết tháp Dharmaräjika với cái tên Chir 
Tope (Đường nứt) vì có một đường kẻ hở trên tường tu 
viện do trong quá trình xây có sơ xuất. Mặc dù đã bị hư 
sụp, nhưng tháp vẫn là một công trình hiên ngang sừng 
sững với chiều cao 14 mét và đường kính 35 mét (trừ 


sân hiên và cầu thang). Sân hiên xây cao xung quanh 
cái bệ được dùng như là con đường đi vòng quanh. Có 
bốn cầu thang đưa đến sân hiên ở bốn phía đông, tây, 
nam và bắc. Trong tháp đầy những gạch đổ nát và có l6 
nền đỡ những bức tường nổi lên ở trung tâm tháp. Bất 
hạnh thay! Không có xá lợi nào được tìm thấy bên trong 
tháp này. Cái vòm của tu viện có một đường kẻ nứt đến 
trên đỉnh. Đường nứt này đã có lâu trước khi công cuộc 
đào xới thực hiện. Và những øì quý báu hay xá lợi được 
thờ nơi đây đều đã bị những người thợ săn tìm kho báu 
lấy đi rồi. 





Hình 5.I Sơ đồ khu tháp Dharmaräjika 





Tháp Dharmarajtka 


Trên nên của tháp Dharmaräjika cũng có nhiều những 
tháp nhỏ và miếu thờ. Phía đông bắc của tháp 
Dharmaräjika là một kiến trúc có hình thuôn mà 
Marshall cho rằng đây là nơi thờ một vị Bồ Tát.” Gần 
bức tường phía sau của đến thờ này sâu khoảng 30 cm 
phía dưới nền gốc, Marshall đã tìm thấy một cái hộp 
giống như lọ hoa bằng đá phiến mi-ca nâu có chứa một 
lọ hoa bằng bạc. Lọ hoa bạc này có chứa một cuộn bạc 
và một hộp vàng nhỏ có đựng những mẫu xương.” Chữ 
khắc trên cuộn bạc, chữ Kharoshthi ghi năm 136 của 
Azes (78 sau tây lịch), nói rằng những xá lợi này là xá 
lợi của Đức Phật do một Phật tử, người Bactrian thờ 
cúng. Những xá lợi của Đức Phật này được ém kín gần 





® Chapel G5 in Marshall's catalogue. 
“ John Marshall, Taxila: an illustated account of Archaeological Excavations, 
Cambridge University Press, 1951, trang 256-7. 


hai thiên niên kỷ trong một ngôi tháp đã bị quên lãng, 
được coi như một trong những vật có ý nghĩa nhất được 
tìm thấy ở Taxila. 





Hình 5.2. Bảng copy của bản khắc (chữ Kharoshthi) trên 
cuộn bạc được tìm thấy ở tháp thờ Bồ Tát với nội dung 
như sau: 





Hình 5.3.: Bản tiếng La mã và bản dịch tiếng Anh của 
cuộn bạc.” 

“Vào năm 136 của Azes, ngày 15 của tháng Ashadha, 
xá lợi của Đức Phật được Urasaka, con cháu của dòng 
Iñtavharia, người Bactrian, một cư dân tại tỉnh Noacha 
tôn thờ ở đây. 


” John Marshall, Journal of the Royal Asiatic Society, October 1914, trang 937- 
86. 


Nhờ Urasaka, những xá lợi của Đức Phật được tôn thờ 
nơi tháp Dharmaräjikã ở Takéasilã để cầu sức khỏe cho 
Kushãn, vị đại hoàng đế, vua của tất cả vua, thiên tử; 
cầu nguyện chư Phật, Bích chi Phật, các A-la-hán, các 
chúng hữu tình, cha mẹ, bạn bè, những vị cố vấn, thân 
nhân, quyến thuộc, xin gia hộ sức khỏe cho vua. 

Cầu nguyện công đức này cho tất cả được đến Niết 
bàn.” 


NTK... tr: 
> v 





Hình 5.4 Khu tháp Dharmarajika, Taxila 





Hình 5.5 Tàn tích Đại tháp NagarJunakoida 
2.NÃGAÄRJUNAKONDA 


Nagarjunakoida tọa lạc tại Palnad Taluk thuộc Guntur, 
tiểu bang Andhra Pradesh phía Nam Ấn. Đây là một 
thung lũng cách vùng này 23 km vuông và bao quanh ba 
phía là một dãy đồi bắt nguồn từ rặng Nallamalai. Sông 
Krishna chảy phía tây bắc. 

Nãgãrjunakoida nghĩa là ngọn đổi (koida) của ngài 
Long thọ (Nãgãrjuna). Truyền thống Tây tạng đã kết 
hợp tên nơi đây với bậc đại sư trứ danh Long thọ, người 
đã sống vào khoảng thế kỷ thứ II tây lịch. Nhà sử học 
Tãranatha đã ghi nhận rằng ngài Long thọ đã trải qua 
những ngày cuối cùng của đời mình ở Ủrï Parvata, nơi 
vua Satavahana đã xây một ngôi tháp và một tu viện lớn 
tại đó để cúng dường ngài. Ngài Thánh-để-bà 
(Aryadeva), người Tích lan từ Ùrï Parvata đến học với 
ngài Long thọ và trở thành một trong những đệ tử giỏi 
của ngài. Sau khi ngài Long thọ nhập diệt, ngài Thánh- 
để-bà đã tiếp tục sự nghiệp của thầy mình, biên soạn 
nhiều bài sớ giải để giúp cho việc hình thành nền tảng 
phái Trung luận. Ủrï Parvata được biết như là một cao 
nguyên gần thủ đô cổ Sãtaväahana, VijayapurI. Cao 


nguyên sau này trở thành Nãgãrjunakonda (ngọn đôi của 
ngài Long thọ). Tuy nhiên, các nhà khảo cổ vẫn chưa 
chứng minh được nơi này kết hợp với ngài Long thọ. 

Sau vua Sãtavähana là những vị vua Iké§vãku thuộc thế 
kỷ thứ II. Suốt trong thời đoạn này, Phật giáo rất hưng 
thịnh ở Nãgãrjunakonda. Nãgãrjunakoủda đã phát triển 
thành một trung tâm Phật giáo lớn nhất ở phía nam Ấn 
Độ. Nơi đây có ít nhất ba mươi tu viện với bốn truyền 
thống Phật giáo: 

Aparamahävinaseliya (một chi nhánh sau này của Đại 
chúng bộ) 

Mahl§asaka 

Bahuá§rutiya (một chi nhánh khác của Đại chúng bộ) 
Theravada (Nguyên thủy Phật giáo) 

Những vị tăng từ Gandhãra, Bengal, Bắc Ấn cũng như từ 
các nước ngoài như Tích lan, Trung hoa... cũng đến đây 
tham học. Aparamaha-vinaseliya dường như là bộ phái 
truyền thống chính ở Nãgãrjunakoñda. Có những vị tăng 
thuộc những trường phái Phật giáo khác cũng phát triển 
trong chính tu viện của họ. Sau những vị vua lIkéväku, 
những vị vua của triểu đại Pallava cũng đã đến đây 
nhưng không ủng hộ Phật giáo. Các tu viện từ từ suy 
giảm và bị hoang phế. Phù sa và rừng rậm từ từ bao phủ 
lấy khu Nãgãrjunakoủda. 


SỰ KHÁM PHÁ LAI 


Năm 920, một thầy giáo của trường Andhra với sự giúp 
đỡ của dân làng địa phương đã tìm thấy một bia khắc 
ẩn trong rừng rậm ở Nãgãrjunakoủda. Điều này dẫn đến 
sự tìm thấy vài mô gạch cao. Sau đó có cuộc khai quật 
đã cho thấy rằng nơi đây có rất nhiều các công trình và 
mẫu điêu khắc Phật giáo. A.H. Longhurst, vị quản lý về 
Khảo cổ học ở Ấn Độ đã điều khiển cuộc khai quật ở 
đây từ năm 1927 đến 1931” Năm 1938, T. N. 
Ramachandran đã thực hiện cuộc đào xới lại.“” 

Hầu hết những công trình kiến trúc ở đây được xây 
dựng vào khoảng thế kỷ HI-IV suốt trong triểu đại 
Ikshväku. Hơn 30 tu viện được tìm thấy ở đây. 


XÁ LỢI TẠI NÄGÄRJUNAKONDÄ 


Tu viện Mahäcetiya là kiến trúc lớn nhất ở đây và 
dường như là tu viện trung tâm quan trọng nhất ở 
Nãgãrjunakoida này. Tu viện này tu tập theo truyền 
thống Aparamahavinaseliya. Tu viện gồm có: 


® Memoirs of the Archaeological Survey of India, Vol. 54. 
“ Memoirs of the Archaeological Survey of India, Vol. 71. 


Một ngôi tháp lớn (MahacetIya) 

Một giảng đường với một ngôi tháp đá (cetiya-ghara) 

Tu viện có 3 chái chung quanh một hội trường 
(mandapa) với 36 cột đá. 

Ngôi tháp lớn là kiến trúc thiêng liêng và cổ nhất ở 
Nãgãrjunakoida. Bia khắc ghi niên đại của ngôi tháp 
khoảng 246 tây lịch, nhưng các nhà khảo cổ cho rằng 
đây là ngày ngôi tháp được trùng tu lại, chớ thật ra ngôi 
tháp nguyên thuỷ có thể cổ hơn. Công trình này do 
Chãrntisiri, chị của vị vua đầu tiên Chãmntamũla của 
triểu đại Ik§vãku và mẹ vợ vua thứ hai Virapurushadatta 
của triều đại Ik$vãku xây dựng cúng dường. 

Ngôi tháp hẳn là một kiến trúc đồ sộ nhất thành phố 
này. Đường kính 28§ mét, nhưng chiều cao nguyên thủy 
không biết vì phần trên của tháp đã bị hư sụp rồi. Ngôi 
tháp này được xây bằng gạch. Bên trong không những 
được lót bằng gạch chắc mà còn có một hệ thống những 
bức tường sắp xếp theo hình bánh xe, với một cái vành 
bánh xe và tay quay với một trục quay ở giữa (xem hình 
5.6). Bởi vì kích thước lớn lao của nó, những phần đỡ 
thêm vào những vành đồng tâm chung quanh lõi trung 
tâm. Kiểu những bức tường tỏa tròn và đồng tâm được 
tạo nên 3 vòng phòng phía bên trong của ngôi tháp (8 
phòng bên trong cùng, l6 phòng trong vòng chính giữa 


và 16 phòng ở vòng ngoài cùng). Bề mặt ngoài cùng 
của ngôi tháp có một lớp trán vữa màu vàng chanh. 





Hình 5.6 Lập lăng của đại tháp 


Khi A.H. Longhurst khai quật ngôi tháp này năm 1929. 
Ông ta đã thực hành một cuộc khám phá có ý nghĩa ở 
một phòng ngoài cùng của dãy phòng phía đông bắc. 
Ông đã tìm thấy một hộp đựng xá lợi đặt trong một hộp 
vàng với vài hoa bằng vàng, ngọc và những ngọc màu 
hồng lựu và pha lê được giữ bên trong một tráp nhỏ bạc. 
Trấp này cùng với ba hột pha lê lớn và một hoa tai được 
đặt trong lọ hoa bằng đất. Bia khắc nơi đây đã ghi rằng 
đây là “Ngôi tháp lớn của đức Thế tôn”. Vì vậy, các nhà 
khảo cổ suy ra rằng xá lợi đựng trong đây là của Đức 
Phật. 

Suốt trong thập niên 1950, Andhra Pradesh đã trải qua 
một cuộc hạn hán và nhiều người phải chết. Điều này 


khiến chính phủ phải lên kế hoạch lập kênh dẫn thủy 
bao gồm việc xây một cái đập Nãgãrjunasagar ngang 
qua sông Krishna. Những cuộc khai quật quy mô được 
thực hiện suốt 7 năm liền từ 1954 để tận dụng tìm lấy 
những đồ cổ còn ở Nãgãrjunakoủda. Với công trình xây 
đập NagarJunasagar, toàn bộ thung lũng bị ngập lụt và 
nhận chìm khu khai quật NagarJunakoida. Những di vật 
đồ cổ tìm thấy ở những khu tu viện lớn hơn được triển 
lãm ở bảo tàng viện được xây trên một ngọn đổi (ngày 
xưa là VijayapurT) trên cái đập. Nhiều công trình kiến 
trúc bao gồm Mahãäcetiya thật sự đã bị dời đi từ thung 
lũng và chuyển đến ngọn đổi. Trước khi làm những điều 
này, xá lợi của Đức Phật đã được chuyển đến tu viện 
Mũlagandhakuti, Sarnath ở phía bắc Ấn để tôn thờ. 


SỰ GỢI NHỚ LAI 


Có một lần trong khi các nhà khảo cổ chuyển toàn bộ 
đống gạch vụn đổ nát của những ngôi tháp cổ này đã 
khám phá ra những xá lợi của Đức Phật và ánh sáng 
pháp thoại của Đức Thế Tôn được sáng lại trong thế 
giới này. Cuối thế kỷ XIX, Phật giáo bắt đầu được đánh 
thức từ giấc ngủ lãng quên dài dăng dẫng. Những vùng 
đất Phật giáo bị thực dân Anh thống trị đã khám phá lại 


di sản tĩnh thần giàu có của họ sau nhiều năm bị đàn áp. 
Nhờ vậy, Phật giáo cũng bắt đầu lan truyền đến thế giới 
Phương tây nơi mà Phật giáo trở thành một môn học 
nghiên cứu nghiêm túc cho nhiều người. Nhưng chính ở 
miền đất sản sinh ra Phật giáo - Ấn Độ - nơi mà sự phục 
hưng của Phật giáo đã bắt đầu chuyển sang một bước 
ngoặt mới. Một người Tích lan đã mang lại sự chấn hưng 
Phật giáo trong thời hiện đại này đó là Hoà thượng 
Anagarika Dharmapala. 





Hình 5.8 Đức Đạt-lai-lạt-ma đang 
Hình 5.7 Xá lợi tại NãgãrJunakoida chiêm ngưỡng xá lợi 


->»`e.- 


6 
HỒI SINH 


Ngài Anagarilka Dharmapala (1864-1933) sanh trong 
dòng dõi quý tộc ở Tích lan. Lúc đó, Tích lan trải qua 
hai thế kỷ bị người Bồ-đào-nha, Hà-lan và Anh quốc 
thống trị. Phật giáo bị chánh quyền và những nhà truyền 
giáo nước ngoài đàn áp hà khắc đến nổi nó chỉ tổn tại 
trên danh từ mà thôi. Ngài Anagarika Dharmapala khi 
còn nhỏ đã được giáo dục tại các trường Thiên chúa, 
nhưng khi lớn lên lại thấm nhuần tinh thần Phật giáo. 
Lúc hai mươi tuổi, Anagarika Dharmapäla đã từ bó triển 
vọng của sự nghiệp phục vụ tại nước nhà mà đem hết 
thời gian phụng sự cho Phật giáo. Sự sung túc về vật 
chất đã không cản trở chí nguyện trở thành bậc tu sĩ 
'không nhà" của ngài. Sự nghiệp trong đời ngài là thắp 
lại ngọn đèn chánh pháp “vì lợi ích và an lạc cho số 
đông'. 

Ngài bắt đầu công việc ngay tại quê hương của ngài là 
Tích lan. Từ làng này đến làng nọ bằng chiếc xe bò, 
ngài đã gặp và nói chuyện với nhiều nông dân cũng như 
trí thức - đã tạo nguồn cảm hứng, tự tin và hy vọng và 


đã làm sống lại sự nhận thức về gia sản tâm linh của họ. 
Ngài đã nhận ra rằng nhu cầu vật chất căn bản phải 
được quan tâm trước khi theo đuổi các lý tưởng tâm linh 
cao hơn. Thế nên, ngài bắt đầu thành lập các dự án 
phúc lợi xã hội như là trường học, các trung tâm huấn 
nghệ, các cô nhi viện, bịnh viện miễn phí và một viện 
đào tạo các công tác xã hội cho nữ cư sĩ. Công việc của 
ngài đã khiến ngài đi khắp thế giới. Suốt các cuộc thăm 
viếng tại Miến-điện, Thái-lan, Nhật-bản, Đại-hàn, 
Trung-hoa, ngài đã cố gắng đưa ra một lối sống mới 
đúng chánh pháp và xúc tiến mối liên lạc và hiểu biết 
lẫn nhau hơn trong giới Phật tử khắp các miền đất khác 
nhau. Tại Châu âu và Châu mỹ ngài đã gieo hạt giống 
chánh pháp trong tâm của những người mới biết đến 
Phật giáo hoặc những người đã từng gây tổn hại đến 
mục tiêu của Phật giáo. Năm 1893, ngài đại diện cho 
giới Phật giáo tham sự Hội nghị tôn giáo thế giới tại 
Chicago, nơi mà ngài đã trở thành một trong những 
người diễn thuyết nổi tiếng nhất. Ngài Anagärika 
Dharmapäla không những gây ấn tượng cho người khác 
bằng tài hùng biện và sự hiểu biết thấu đáo chánh pháp 
mà quan trọng hơn, ngài đã truyền và gây cảm hứng cho 
những người khác bằng cuộc đời và đức hạnh gương 
mẫu của ngài qua sự kiện sống đúng chánh pháp cả 
trong ngôn từ lẫn ý nghĩa. 


HỘI ĐẠI-BỒ-ĐỀ 


Chính tại quê hương của Đức Phật, công hạnh của ngài 
Anagarika Dharmapala đã có tác động lớn lao. Vào thời 
điểm đó, trừ một số nhỏ các tộc người thiểu số ở phía 
đông bắc, Phật giáo đã trở nên gần như suy tàn ở Ấn 
Độ. Năm 1885, ngài Edwin Arnold, tác giả của tập thơ 
“The Light of Asia' (Ánh sáng Á Châu), đã viết một loạt 
bài báo trong tạp chí “The Telegraph' (Điện báo) ở 
Luân đôn. Ngài đã đưa ra sự chú ý về tình trạng hoang 
tàn của các đền và tháp ở Bồ-để-đạo-tràng (nơi Đức 
Phật thành đạo). Khi ngài Anagarika Dharmapala đọc 
những bài báo đó, ngài đã vô cùng xúc động. Ngài cảm 
nhận tình cảnh tang thương này bằng chính đôi mắt của 
mình khi lần đầu tiên đến thăm viếng Bồ-đề-đạo-tràng 
năm 1891. Tháp Đại-giác của Bồ-đề-đạo-tràng và bao 
bọc chung quanh là những ngôi đền của đạo Hindu. Nơi 
này đã bị hư hại nghiêm trọng. Đức Phật được xem là 
một vị thần của đạo Hindu và Phật tử không thể lễ lạy 
một cách tự do ở đây. Ngài Anagarika Dharmapala đã 
kiên quyết khôi phục lại ngôi đại tháp này và đã đề 
nghị các tăng sĩ Phật giáo được quản lý ngôi đại tháp 
này. Từ đó, Hội Đại-bồ-để được thành lập để chấn hưng 


Bồ-đề-đạo-tràng. Các mục tiêu đầu tiên của Hội là 
thành lập các tu viện và các học viện Phật giáo và duy 
trì một ban trị sự gồm các vị tăng Phật giáo tại Bồ-đề- 
đạo-tràng. Ngoài ra, còn ấn hành một tập san Phật giáo 
bằng tiếng Anh và tiếng Hindi. 

Ngài Anagarika Dharmapala đã tập hợp giới Phật tử 
khắp thế giới để ủng hộ Phật giáo. Những cuộc tranh 
đấu chính thức thường xảy ra giữa ngài với nhóm đối 
lập là đạo Hindu. Ngài tin rằng ngôi đại tháp sẽ được 
trả lại cho Phật giáo qua các biện pháp chánh đáng. 
Nhưng phía đối lập muốn tiếp tục sở hữu ngôi đại tháp 
này như là một nơi thờ phượng của đạo Hindu. Cuối 
cùng điều này đã dẫn đến một cuộc hành hung các tăng 
sĩ Phật giáo tại Bồ-đềể-đạo-tràng vào năm 1893. Tuy 
nhiên, ngài Anagärika Dharmapäla vẫn tiếp tục đấu 
tranh can đấm mặc dù có bị đe dọa đến sự an toàn của 
bản thân ngài. Sau 20 năm tự nỗ lực, cuối cùng ngài 
được phép xây dựng một nhà nghỉ cho khách chiêm bái 
Phật giáo. Mặc dù, ngài chưa từng mơ ước khôi phục 
ngôi tháp Đại-giác, nhưng sự gắng sức của ngài một chỗ 
khác ở Ấn Độ và nước ngoài đều gặp được thành công 
lớn. Nhiều chi nhánh của Hội Đại-bô-để đã lan khắp 
trong nhiễu trung tâm của Ấn Độ, cũng như Tích lan, 
Anh, Đức và Bắc mỹ. Các ấn bản của Hội như tạp chí 
Mãha Bodhi (Đại-bồổ-để) nổi tiếng đã được lưu hành 


rộng rãi. Vào tháng 5, năm 1896 lễ Phật đản (Vesak) 
được cử hành trọng thể lần đầu tiên tại Calcutta, Ấn Độ. 


TU VIỆN MULAGANDHAKUTI 


Vườn Nai — Chư thiên đoạ xứ (Sarnath — Isitapatana) là 
nơi Đức Phật đầu tiên chuyển bánh xe pháp cho năm vị 
đệ tử đầu tiên. Chính tại đây, ngài Anagãrika 
Dharmapala đã thành lập một trung tâm Phật giáo với 
sự thành công rực rỡ. Khi ngài Anagarika Dharmapala 
thăm viếng Sarnath lần đầu tiên vào năm 1891, Sarnath 
bị thu nhỏ thành một ngôi làng bao bọc bởi một khu 
rừng hoang và làm một bãi đất dành để thả heo. Điều 
này đã thúc đẩy ngài tự mình gánh vác công việc khôi 
phục Sarnath. Chỉ với 600 Rupees do mẹ ngài cúng, Hội 
Đại-bồ-đề đã mua một miếng đất nhỏ ở Sarnath. Với sự 
đóng góp ngày càng nhiều từ các bạn bè, ngài đã thiết 
lập một nhà khách dành cho khách hành hương, một 
trường học cho tăng, một thư viện, một phòng khám bịnh 
và phát thuốc miễn phí, một trường tiểu học và một 
trường cao đẳng sư phạm. Phần lớn tài chánh là do các 
bạn bè của ngài và nữ thí chủ Mary Elizabeth Foster ở 
Honolulu hỉ cúng. 


Năm 1916, chính phủ Anh ở Ấn Độ đã quyết định tặng 
cho Hội Đại-bồ-đề ba viên xá lợi Đức Phật được phát 
hiện tại Taxila và Bhattiprolu. Điều được chứng minh 
qua việc Hội đã xây ba ngôi tháp tại Calcutta, Sarnath 
và Taxila để thờ xá lợi. Chính nhờ ngài John Marshall, 
Tổng giám đốc Bộ khảo cổ học và ngài Sankaran Naïr, 
Bộ trưởng bộ giáo dục mà có được món quà vô giá chưa 
từng thấy như vậy. Một số xá lợi được phát hiện trước 
đây đã đưa vào các viện bảo tàng ở nước Anh. Đáp ứng 
những nhu cầu này, ngài Anagärika Dharmapäla đã xây 
tháp Dharmaräjika ở Calcutta năm 1920 để thờ xá lợi 
được tìm thấy ở Bhattiprolu. Dự án xây một tháp ở 
Sarnath mất nhiều thời gian hơn. Kêu gọi sự hỉ cúng của 
các Phật tử khắp Châu á như nước đổ lá môn. Bà Mary 
Elizabeth Foster một lần nữa đã đóng góp đáng kể. Tuy 
nhiên, tiến trình bị trì trệ do ảnh hưởng của những vấn 
để chính trị và thương lượng với các nhà khảo cổ, đòi 
hỏi đất cho công tác khai quật. Sức khỏe của ngài 
Anasärika Dharmapäla ngày càng suy yếu. Tu viện này 
cuối cùng hoàn tất vào năm 1931 và được đặt tên là 
Mũlagandhakuti (Hương phòng)” Vào ngày khánh 
thành, Tổng giám đốc khảo cổ học nhân danh chính phủ 
Ấn Độ đã tặng hai viên xá lợi Phật cho Hội Đại-bổ-đề. 





” Gandhakuti (hương phòng) là tên của căn phòng nơi Đức Phật an trú tại Lộc 
Uyển (Sarnath) và tại tu viện Trúc lâm, thành Xá-vệ (Srãvasti). 


Một viên được tìm thấy ở Taxila và viên kia được phát 
hiện ở Nãgãrjunakoñda (ngọn đổi của ngài Long thọ) hai 
năm trước khi tu viện hoàn tất. Trong niềm hân hoan lớn 
lao, xá lợi được đặt trên lưng một con voi và đi nhiễu 
quanh tháp ba vòng trước khi được đặt vào bên trong 
tháp thờ của tu viện. Buổi lễ kéo dài 3 ngày, gần cả 
ngàn người khách tham dự tại Sarnath. Lễ khánh thành 
tu viện giống như một vương miện tưởng thưởng công 
đức cho ngài Anagarika Dharmapala. Vào lúc đó, ngài 
đã thật sự quá yếu và phải đi xe lăn tới tham dự lễ. 
Ngài đã xuất gia thọ giới thành một tăng sĩ Phật giáo chỉ 
vài tháng trước đó và được đặt pháp danh là Devamitta 
Dharmapäla. Tràn đầy niềm vui, Ngài đã phát biểu 
trong buổi lễ khánh thành rằng: 

“Sau 800 năm Phật giáo đã bị quên lãng, hiện nay Phật 
tử có thể trở lại mảnh đất thiêng liêng Chư-thiên-đoạ-xứ 
(Isipatana) này. Đó là ước nguyện của Hội Đại-bồ-đề 
cho người dân Ấn Độ không có sự phân biệt giai cấp và 
chủng tộc trong giáo lý từ bi của Đức Phật. Tôi tin chắc 
rằng các bạn sẽ tiếp tục gieo rắc hạt giống chánh pháp 
của đức Như lai khắp xứ Ấn.”? 





”' Sangharakshita, Anagärika Dharmapäla: A Biographical Sketch, Maha Bodhi 
SociIety of India, Diamond Jubilee Souvenrr, Calcutta, 1952, trang 64. 


Sau giấc ngủ đài bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, cuối 
cùng Phật giáo đã thực sự thức tỉnh và sinh hoạt sống 
động trở lại nơi đây. 


œ4 LL] t) 


SÁCH THAM KHẢO 


. Basham A.L., The Wonder that was India, 3” ed., Sighwick 


& Jackson, London, 1967 


.Bodhi B. (trans.), The Middle Length Discourses of the 


Buddha, Buddhist Publication SocIety, Kandy, 1995 


. Carus P., A Buddhist Priestˆs View of Relics, Open Court II 
(1897) 
.Conze E., Buddhism: Its Essence and Development, 1951: 


reprint, New York, Harper & Row, 1975 


.Feer M.L. (ed.), The Samyutta-nikaya, Pali Text SocIety, 


London, 1884 


.€ovinda, Stupa Symbolism, Kitabistan, Allahabad & 


London, 1990 


.Horner L.B. (trans.), King Milindaˆs Questlons, Pali Text 


SocIety, London, 1963 


. J.J. Jones (trans), The Mahavastu, London 1952, vol. H 


9. Malalasekera G.P., Dictilonary of Pali Proper Names, vol. I, 


10. 


1937. Reprint: Orienfal, New Delhi, 1983 


Marshal J, Journal of the Royal Asiatic SocIety, October 
1914 


11.Marshal J, Taxila: An 1llustrated account of Archaeological 
Excavatlons, Cambridge UnIversity press, 1951 

12.Memoirs of the Archeological Survey of India, vol. 54 & 71 

13.Nandaratana K. (ed.), Dhatuvamsa, Cultural Publications, 
Colombo, 1984 

14.Sangharakshia, Anagarlka Dharmapala: A  Blographical 
Sketch, Maha Bodhi Soclety of India, Diamond Jubilee 
Souvenrr, Calcutta, 1952 

15.Simha B.P. and Sita Ram Roy, Vaisali Excavatlons, I958- 
1962, Patna Directorate of Archeology and Musiums, Bihar, 
1969 

16.Srivastava K.M., Buddha'*s Lost Town of Kapllavastu 
Identified, Vishveshvanranad Indologtical Journal 15, 1977 

17. Trainor K., Relics, Ritual and Representation in BuddhIsm, 
Cambridge UnIversity Press, Cambridge, 1997 

1S.VacIssaratthera, The Chronicle of the Thupa and the 
Thupavamsa, Pali Text SocIety, London, 199] 

19.VacIssaratthera, The Chronicle of the Thupa and the 
Thupavamsa, Pali Text SocIety, London, 197] 

20.Walshe M. (trans.), Thus Have I heard, Wisdom 
Publications, London, 1987 





V/ 


Sư cô Giới Hương sanh năm 1963 tại Bình-tuy. 
Xuất gia năm 15 tuổi, hiện là trụ trì Tịnh thất Pháp 
Quang, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp. HCM. 


Năm 2003, Sư cô đã tốt nghiệp Tiến-sĩ Phật 
học tại Trường Đại-học Delhi, Ấn-độ; hiện là Uỷ 
viên Ban Phật giáo Thế Giới và Ban Phiên Dịch 
Kinh Điển Đại Thừa của Viện Nghiên Cứu Phật 
Học VN, Tp. HCM và là Cộng tác viên của Nguyệt 
san Giác Ngộ, Tp. HCM; sư cô cũng là tác giả của 
sách: 


-  Boddhisatva and Sunyata In the Early and 
Developed  Buddhit  Tradiions, Delh1-7: 
Eastern Book Linkers, 1” print 2004 & 2" 
reprint 2005. 


-  Bồ-tát và Tánh-không trong Kinh điển Pali 
và Đại thừa, Delhi-7: Tủ sách Bảo Anh Lạc, 
2005. 

- Ban Mai Xứ Ấn (3 tập). Delhi-7: Tủ sách 
Bảo Anh Lạc, 2005. 

- Xá Lợi của Đúc Phật, Tham Weng Yew, 
Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: 
Tủ sách Bảo Anh Lạc, 2005. 


